PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 
THERAVÃDA 


NIỆM THÂN 
(KÃYA GA TẴSA TI) 

Bửu Chơn Tỳ khưu 
(Bhikkhu Nãga Thera) 


Tác phẩm 7 trong quyển 

Toàn tập 

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG BỬU CHƠN 
(NÃGA MAHÃ THE RA) 


Xuất bản năm DI. 2016 - P1.2559 




2 


MỤC LỤC 

Tiểu Tựa.3 

Niệm Thân (Kãyagatãsati).4 

A. Phương pháp đế suy xét trước khi niệm vào đề mục thiền định.4 

B. Phần niệm 32 thế trược.5 

c. Quả báo của sự niệm thân.22 

D. Dhãtu manasikãra (niệm nguyên chất).25 

Bác Ái Kinh.29 










3 


rr^» Ẵ__ r¥7_ 

Tiêu Tựa 

Quyển kinh này trích lục trong Tam tạng ( Tipitaka ) và trong quyển Chánh 
định ( samãdhiniddesa ) theo Phạn ngữ vì bần tăng thấy phép niệm thân rất cần 
yếu cho các nhà học Phật mặc dầu là tại gia hoặc là xuất gia đều có thể niệm 
tuởng đuợc hết, bất cứ là trong oai nghi nào ở trong 4 nghi đi, đứng, nằm, ngồi, 
đều niệm đuợc không có trở ngại. 

Lại nữa, phần đông chúng sanh đều có nhiều tánh khí khác nhau, nguời thì có 
tánh tham dục, nguời có tánh sân hận, nguời có tánh si mê, nguời có tánh giác, 
nhung phần đông đều có tánh tham dục (kãma chanda) nhiều hon các tánh, nên 
chi Đức Thế Tôn căn dặn các vị hòa thuợng tế độ khi làm lễ xuất gia cho giới tử 
đều phải dạy giới tử học pháp niệm thân truớc hết. 

Bần tăng không nệ tài sơ trí siển ráng phiên dịch ra bằng quốc âm hầu có tiếp 
thêm cho các hàng Phật tử một pháp đặng dễ bề học hỏi. 

Trong quyển kinh này từ đầu tới chót toàn là lời lẽ theo kinh Nam Phạn, bần tăng 
chỉ phiên dịch xuôi theo, vậy xin chu quí đại đức có thấy chồ nào thiếu xót xin 
hoan hỷ chỉ cho thì ơn ấy rất cao thâm. 

Rất thành thật 

Bhikkhu Nãga Thera — Bửu Chơn Tỳ khuru 



4 


Namatthu ratanattayssa — xỉn làm lê tam bảo tóm tắt 
Lokassanãtham varamuttamãham. Buddhahcadhammam. Panamãnũsangham. 

Tôi xỉn nghiêm thân khâu ỷ đê làm lê Phật, Pháp, Tăng Tam bảo là 3 nơi nương nhờ 
rất cao thượng của tất cả chúng sanh trong cõi thế gian. 

Phát Ngôn 

“Sabba dãnam dhamma dãna jỉnãtỉ - Tất cả sự bố thí chỉ có bố thí Pháp là thắng quá 

hơn hết ” 


Niệm Thân ( Kayagatasatỉ ) 

Pháp niệm thân có 6 phần là: phần niệm hơi thở ( ãnãpãna pabba ), phần niệm 
oai nghi ( ỉrỉyãpatha pabba), phần biết mình (sampạịanna pabba ), phần niệm 32 
the trược (patikũỉa manasikãra pabba ), phần niệm nguyên chất ( dhãtu 
manasíkãra pabba), phần niệm 9 tử thi ( navasĩvathikã pabba ). 


A. Phương pháp để suy xét trước khi niệm vào đề mục thiền định. 

Hành giả nào muốn học pháp thiền định thì trước hết lựa một chồ thanh vắng, 
ngồi bán già hoặc kiết già thân mình ngay thẳng, day mặt về phía đông, mắt nhắm 
vừa khít mi; rồi bắt đầu suy xét 10 tội ngũ trần như vầy: atthikangka lũpamã 
kãmã : đức Thế Tôn ví ngũ trần (sắc, thinh, hương, vị, xúc) cũng như khúc xương 
không, người sa mê theo ngũ trần cũng như con chó đói gặm khúc xương không; 
mamsapesũpamã kãmã: đức Thế Tôn ví ngũ trần cũng như cục thịt thúi mà bầy 
quạ giành nhau ăn; tinukkũpamã kãmã : đức Thế Tôn ví ngũ trần cũng như cây 
đuốc rơm, người xa mê theo ngũ trần cũng như người cầm đuốc rơm đi ngược 
gió; angãrakãsupamã kãmã : đức Thế Tôn ví ngũ trần cũng như hầm lửa to đang 
cháy, người sa mê theo ngũ trần cũng như người té vào hầm lửa to đang cháy; 
supỉnakũpamã kãtnã: đức Thế Tôn ví ngũ trần cũng như giấc chiêm bao, vì trong 
giấc mộng thấy đó rồi mất đó biến đổi vô thường; yãcitakũpamã kãtnã: đức Thế 
Tôn ví ngũ trần cũng như vật mượn của người vì của người thì không được làm 
chủ lâu dài; rukkhabhalũpamã kãmã : đức Thế Tôn ví ngũ trần cũng như người 
đi tìm trái cây; sattỉsulũpamã kãmã : đức Thế Tôn ví ngũ trần cũng như lưỡi kiếm 
và lao, người sa mê theo ngũ trần cũng như người bị phạm nhằm lao và kiếm ấy; 
asisũnũpamã kãmã: đức Thế Tôn ví ngũ trần cũng như thớt và dao, người sa mê 
theo ngũ trần cũng như người bị dao bằm xuống tấm thớt vậy; tappasỉrũpamã 
kãmã: đức Thế Tôn ví ngũ trần cũng như đầu con rắn độc, người sa mê theo ngũ 
trần cũng như người bị rắn độc cắn mổ. Ngũ trần có nhiều điều tai hại khổ não, 
đau thương (Tam tạng quyển 4 trong 277). Ke đó lại rải lòng từ bi để ngăn ngừa 
sự tai hại, vì các nhà tham thiền phần nhiều đều ở nơi thanh vắng, nên rải tóm tắt 




5 


như Yầy: “Cầu xin cho tấm lòng bác ái của tôi thấu đến tất cả Chư Thiên và nhân 
loại, cùng chúa bốn loài rắn, như là: Virũpakha, Erãpatha, Chabyãputta, 
Kanhãgotamaka, cùng tất cả loài thú không chon, hai chon, bốn chon và nhiều 
chon, xin cho tất cả chúng sanh ấy hằng được sự yên vui theo mồi mỗi”. Ke tiếp 
lại suy xét thêm về pháp chán nản như vầy: tất cả chúng sanh trên thế gian hoặc 
là cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc cùng những vật vô tri hữu tri nhứt là 
vàng bạc ngọc ngà châu báu đều không có vật chi để cho ta nưong nhờ được khi 
sự chết sẽ tới cho ta, chỉ có pháp thiền định này ta mới có thể nưong nhờ được 
thôi, rồi bắt đầu niệm qua đề mục “Niệm 32 thể trược”. 

Nhưng đây chỉ giải rộng về sự niệm 32 thể trược và niệm “nguyên chất” còn 4 
phần kia 1 xin miễn giải. Trong quyển kinh này cốt nhứt là giải về 32 thể nhưng 
thấy sự niệm nguyên chất có ảnh hưởng tới pháp này nên bần tăng ráng phiên 
dịch luôn cho các hàng Phật tử dễ bề tham cứu. 


B. Phần niệm 32 thể trược. 

Pháp niệm mà để tâm ghi nhớ theo 32 thể trong châu thân cho thấy rõ là vật 
trược đáng gớm ghiếc, pháp ấy gọi là niệm “thân trược”. 

Khi hành giả muốn học pháp niệm 32 thể trược thì trước hết phải giữ giới trong 
sạch, như tại gia thì ngũ giới hoặc là bát quan trai giới còn bậc xuất gia thì giữ 
theo bậc của mình tùy theo phẩm hạnh (như sa di thì trì thập giới, tỳ khưu thì giữ 
227 giới hoặc tứ thanh tịnh giới). Vì trong kinh có câu: “Giới năng sinh định, 
định năng sinh huệ, huệ năng sanh giải thoát”. Nghĩa là có giới trong sạch thì 
mới có định, có định trong sạch thì mới có huệ, có huệ trong sạch thì mới có thể 
thấy rõ chon tướng của các pháp hành (hữu vi)... thì mới có thể giải thoát được 
các sự thống khổ trong vòng sanh tử luân hồi được: nên chi các bực muốn tham 
thiền nhập định đều phải giữ giới cho trong sạch. Khi giới được trong sạch thì 
mới khởi đầu học pháp thiền định niệm thân trược. 

Hành giả nào muốn học pháp niệm thân trược thì phải học rành mạch trong 7 
pháp ( uggaha kosalla) và thuần thục trong sự chủ tâm theo 10 pháp nữa 
(manasikãra kosalla). 

Rành mạch trong 7 pháp là thế nào? 7 pháp ấy là: vacasã: phải rành về sự đọc 32 
thể; manasã : phải rành về sự chủ tâm 32 thể; vannato : phải rành về sự biết rõ 
màu của mỗi thể; santhãnato : phải rành về sự biết rõ về hình tướng của mồi thể; 
disato : phải rành về phưong hướng của mồi thể; okãsato : phải rành về chồ của 
mỗi thể; paricchedato : phải rành về sự phân biệt chung quanh của mồi thể là 
không cho lầm lộn thể này với thể khác. 


1 Xin xem quyến Tứ Niệm Xứ của Tỳ khưu Hộ Tông đã có xuất bản và giải rõ. 




6 


I. Giải về phép vacasa 

Giải về phép rành mạch thứ nhất là nói rành về sự đọc trong 32 thể trược theo 
thứ tự. Đọc 32 thể ấy là: tóc - kesã\ lông - ỉomã; móng - nakhã\ răng - dantã; da 

- taco; thịt - mamsam ; gân - nhãrũ; xưong - atthi; tủy-xưong - atthimiũịam; thận 

- vakkhanv, tim - hadayam ; gan - yakanam; bầy nhầy - kilomakanr, bao tử - 
pihakam; phoi - papchasam ; ruột già - antanv, ruột non - antagunam; vật thực 
mới - udariyam; phấn - kãrisam; óc - matthalungam; mật - pittam; đàm - semham; 
mủ - pubbo; máu - lohitam; mồi hôi - sedo; mỡ đặc - medo; nước mắt - assu; mỡ 
lỏng - vasã; nước miếng - khelo; nước mũi - singhãnikã ; nước nhớt - lasikã ; nước 
tiểu - muttam. 

32 thể trược ấy chia ra làm 6 đoạn. Đoạn thứ nhất có 5 thể: tóc, lông, móng, răng, 
da. Đoạn thứ hai có 5 thể: thịt, gân, xưong, tủy xưong, thân. Đoạn thứ ba có 5 
thể: tim, gan, bầy nhầy, bao tử, phổi. Đoạn thứ tư có 5 thể: ruột già, ruột non, vật 
thực mới, phẩn, óc. Đoạn thứ năm có 6 thể: mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ đặc. 
Đoạn thứ sáu có 6 thể: nước mắt, mỡ lỏng, nước miếng, nước mũi, nước nhớt, 
nước tiểu. Khi hành giả khởi sự đọc thì lấy 5 thể trong đoạn thứ nhất đọc xuôi 
trong 5 ngày, đọc ngược trong 5 ngày, rồi đọc xuôi đọc ngược lại cũng trong 5 
ngày, nghĩa là: bắt đầu đọc: tóc, lông, móng, răng, da, trong 5 ngày qua, ngày thứ 
6 bắt đầu đọc ngược lại là: da, răng, móng, lông, tóc. Đọc cho đủ 5 ngày rồi đọc 
xuôi và đọc ngược lại trong 5 ngày nữa là đọc: tóc, lông, móng, răng, da, da, 
răng, móng, lông, tóc. Neu hành giả có thể đọc cả tiếng Phạn được càng tốt. 

Khi đọc xong đoạn thứ nhứt hết 15 ngày rồi thì khởi sự đọc qua đoạn thứ nhì 
cũng như cách đọc trong đoạn thứ nhứt vậy, nghĩa là đọc xuôi 5 ngày, đọc ngược 
5 ngày, đọc cả xuôi và ngược cũng 5 ngày, cộng chung lại trong thể thứ nhì cũng 
hết 15 ngày. Khi đọc xong đoạn thứ nhì rồi thì trở lại bắt từ 5 thể thứ nhất gộp 
chung với 5 thể thứ nhì, rồi cũng đọc xuôi trong 5 ngày, đọc ngược lại trong 5 
ngày và đọc cả xuôi - ngược trong 5 ngày, thành ra gộp chung lại đọc cũng hết 
15 ngày. Cách gộp chung lại đọc như vầy: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
xưong, tủy xưong, thận, đây là đọc xuôi như đọc ngược lại: thận, tủy, xưong, 
gân, thịt, da, răng, móng, lông, tóc. Còn đọc cả xuôi và ngược ấy là nói đọc xuôi 
đi rồi trở đọc ngược lại liền, không ngừng không nghỉ, đọc cho đủ 5 ngày như 
cách đã giải trên. 

Khi hành giả đã đọc xong trong đoạn thứ nhì rồi lần lượt đọc qua đoạn thứ ba, 
thứ tư, thứ năm, thứ sáu, y như cách giải trên là khi đọc xong mỗi đoạn thì cũng 
gộp lại mà đọc xuôi, đọc ngược và đọc cả xuôi và ngược vậy. Trong lúc đọc hành 
giả nên để ý rằng: thể này rời ra với thể kia, chớ không cần phải để ý màu hoặc 
hình thể chi hết. 



7 


Neu hành giả có nhiều duyên lành trong các kiếp truớc đã có niệm tuởng 32 thể 
truợc thì trong lúc đọc ấy cũng có thể làm cho tâm đuợc yên trụ vào 1 thể nào ở 
trong 32 thể ấy đuợc. 

Còn hành giả nào khi đọc xong theo cách giải trên mà tâm cũng chua yên tịnh 
đuợc thì phải rành mạch trong sự chủ tâm nhu duới đây. 

Đây giải về sự rành mạch trong cách chủ tâm là nói hành giả để tâm nhìn xem 
theo mỗi thể cho thấy rõ màu, hình thể, huớng 2 chồ ở và phân biệt chung quanh 
của thể ấy nghĩa là pháp rành mạch từ thứ 3 cho tới thứ 7 vậy. 


II. Cách chủ tâm ( manasã ). 

1. Tóc ( kesã). 

Vannato - màu : tóc có 9 triệu sợi màu đen hoặc màu hoi hoe hoe cũng có. 
Santhanato — hình : thân hình giống nhu đòn cân tiểu-ly hoặc giống nhu sợi chỉ 
to nhuộm đen. Disato - hưởng : tóc ở hướng trên. Okãsato - chỗ ở : tóc mọc trên 
da đầu phía trước mọc tới trán, phía sau mọc tới ót, hai bên mọc tới vành lồ tai. 
Pancchedato - phân biẽt : tóc, dưới gốc mọc trong da đầu độ bằng cái đuôi hột 
lúa trên ngọn thì đụng với không khí, hai bên thì đụng với nhau, tóc lại mọc trong 
mỗi lồ mồi sợi, chớ không khi nào mọc hai sợi trong một lồ bao giờ. Lại nữa tóc 
mọc trên da đầu, nhưng tóc cũng không biết rằng: ta mọc trên da, da cũng không 
biết rằng: tóc ở trên mình ta. Thí dụ: cỏ mọc trên mặt đất nhưng cỏ không biết 
rằng ta mọc trên đất mà đất cũng không biết rằng: cỏ mọc trên mình ta, hai pháp 
này không biết nhau thể nào thì tóc và da cũng không biết nhau như thế ấy. Hành 
giả nên để tâm cho là vật đáng ghê gớm lắm. 

2. Lông (lomã). Màu: lông có 90 mươi triệu sợi màu đen cũng có, màu hơi 
vàng vàng cũng có. Hình : giống như rễ cây thốt nốt xụ xuống. Hưởng : lông ở 
trên và ở dưới. Chỗ ở : lông mọc ở khắp cả châu thân chỉ trừ ra lòng 2 bàn tay, 2 
bàn chon và nơi tóc mọc. Phân biẽt : lông mọc mỗi lồ mỗi sợi, dưới gốc ăn vô 
trong da độ bằng trứng chí, trên ngọn thì đụng với không khí, hai bên thì đụng 
với nhau, lông ấy thật là vật đáng ghê gớm lắm. Sự phân biệt chồ này là không 
cho lầm lộn tóc không phải là lông, lông cũng không nên lầm cho là tóc. 

3. Móng ( nakhã ). Màu : móng có 20 cái, màu trắng. Hình : giống như vảy cả. 
Hưởng : móng ở hướng trên và hướng dưới. Chỗ ở : móng mọc nơi đầu 10 ngón 
tay và 10 ngón chân. Phân biêt : móng gốc mọc ăn vô trong thịt. Phía ngoài thì 
đụng với không khí, móng mọc ở đầu ngón tay, ngón chon thiệt, nhưng móng và 
ngón tay, ngón chon không có biết với nhau.Ví dụ: như hột trơm mà đứa trẻ cạy 
ruột ra rồi máng lên trên đầu cây cầm chơi, hột trơm cũng không biết là ta ở trên 


2 Trong thân thế chia ra làm hai hướng là từ rủn trở lên gọi là hướng trên, từ rún trở xuống gọi là hướng 
dưới. 



















8 


đầu cây, cây cũng không biết rằng hột trơm ở trên đầu ta thế nào, thì móng và 
đầu ngón tay ngón chon cũng không có ý mà biết nhau nhu thế ấy. Móng ấy là 
vật đáng ghê tởm lắm. 

4. Răng ( danta ). Màu : răng màu trắng nhu nguời có nhiều phuớc lành thì răng 
có 32 (chỉ trừ ra Đức Phật thì rằng Ngài có 40 cái) còn nhu nguời ít phuớc thì chỉ 
có 24 hoặc 29 mà thôi. Hình : răng hình có nhiều thứ nhu là: 4 cái răng cửa giống 
nhu hột bầu mà ghim duới đất, hai cái răng kế 2 bên nhọn (răng chó) giống bông 
lài chua nở, 2 cái răng kế nữa hình giống nhu cây nạn trên ngọn có 2 khía duới 
gốc có 2 chon, 2 cái răng kế nữa (2 bên thành ra 4 cái) ở phía trên có 3 khía gốc 
có 3 chon, 2 cái răng kế tiếp ở trong hết (hai bên thành ra 4 cái) phía trên có 4 
khía duới gốc có 4 chon; cộng chung thành ra 16 cái, hàm trên có 16 cái, hàm 
duới cũng có 16 cái, thành ra có 32 cái răng. Khi hành giả chủ tâm ở hàm trên 
rồi cũng phải chủ tâm luôn răng hàm duới, in nhu cách chủ tâm ở hàm trên vậy. 
Hưởng : răng ở huớng trên. Chỗ ở : răng mọc ở hàm trên và hàm duới. Phân biẽt : 
răng duới dốc thì mọc vô hàm trên và hàm duới, phía trên thì đụng với không 
khí, hai bên thì đụng với nhau; răng này thật là đáng ghê gớm lắm vì nào là đàm, 
nuớc miếng, mủ máu, kẻ dính theo với răng, đừng nói chi lâu trong một đêm mà 
không súc rửa thì răng ấy trở nên thúi hôi ghê gớm lắm; răng mọc trên hàm thiệt, 
nhung răng không biết mình ở trên hàm, mà hàm cũng không biết rằng răng ở 
trên mình ta; thí dụ nhu cây cột để trên táng, cây cột không biết mình ở trên táng 
mà táng cũng không biết rằng mình đuong chịu lấy cây cột, hai vật này không có 
ý biết nhau thế nào, thì răng và hàm cũng không có ý biết nhau cũng nhu thế ấy. 

5. Da ( taco ). Màu : da có nhiều màu, trắng cũng có, đỏ cũng có, hoi vàng vàng, 
hoi đen đen cũng có tùy theo chồ ở của nó. Hình : nếu nhu gom lại thì da hình 
giống thân thể ta còn nói rộng ra thì da có nhiều hình thể khác nhau: da ngón 
chon hình nhu 0 con tằm, da bàn chân thì giống như chiếc với, da ống quyển 
giống như lá thốt nốt gói com, da bắp vế giống như cái túi dài mà người ta đổ 
gạo vô đầy, da bàn tay thẳng giống như vải lượt nước, da lưng giống như da 
người ta gói cây, da bụng giống da bao đòn kiềm, da ngực co dồng có khoản tùy 
theo ba sườn và vú, da cánh tay giống như da ống tên, da bắp tay giống như da 
bao dao cạo, da ngón tay giống như túi đựng chìa khóa, da cổ giống như bâu áo, 
da miệng giống như 0 con cào cào, da đầu giống như áo bát. Hưởng : da ở hướng 
trên và hướng dưới. Chỗ ở : da bao bọc khắp châu thân. Phân biệt : phía dưới thì 
da bàn chon đụng với đất, phía trên thì đụng với không khí. Khi hành giả chủ tâm 
phải để trí đi luồn phía trong da cho thấy da và thịt rời nhau, ví như người thọc 
tay vào áo bát vậy; khi chủ tâm thì bắt từ da môi lên da đầu, xuống da cổ, từ cổ 
theo qua tay mặt, từ tay mặt trở qua tay trái, từ tay trái trở lại da lưng, từ lưng 
xuống bàn tọa, từ bàn tọa xuống tới bàn chon mặt, từ bàn chon mặt trở lại bàn 
tọa rồi qua chon trái, từ bàn chon trái trở lên háng, từ háng trở lên bụng, từ bụng 













9 


trở lên ngực, từ ngực lên cổ, từ cổ lên cằm, từ cằm dưới lên môi dưới thì ăn ráp 
với da môi trên như trước; phải để tâm cho da ấy là vật đáng ghê gớm lắm. 

6. Thịt ( mamsam ). Màu: thịt màu đỏ như bông bụp tây có 900 cục. Hình : thịt 
có nhiều hình thể khác nhau như thịt đầu giống như đất sét trét vào gáo dừa một 
lớp mỏng, thịt gò má giống như thịt bụng con ếch, thịt cánh tay giống như con 
chuột lớn lột da chẻ làm hai rồi úp vô, thịt ba sườn giống như đất trét vào cách 
nhà, thịt vú giống như hai cục đất bỏ vô túi treo lên, thịt bụng giống như bẹ dừa 
ốp đọt, thịt bàn tọa giống như đất chai dưới đít cà ràng, thịt bắp vế giống như 
chày đá, hoặc tấm đá mài dao, thịt ống quyển giống như com gói trong lá. Hưởng : 
thịt ở hướng dưới và hướng trên. Chỗ ở : thịt ấy bao bọc và ẩn núp theo 300 khúc 
xưong phía ngoài thì đụng với da chính giữa thì là thịt; nếu để tâm cho là vật 
đáng ghê gớm lắm. Thịt bao bọc theo xưong, nhưng xưong và thịt không biết 
nhau; thí dụ: như đất sét trét vào vách tre, tre không biết rằng đất bao bọc ta, mà 
đất cũng không biết rằng ta bao bọc tre, hai vật này không biết nhau thể nào thi 
thịt và xưong cũng không biết như thế ấy. 


Thân-thề người ta 

(Các bắp thịt) 



Thân-thề người ta 

(Bộ xương) 



7. Gân (nham). Màu: gân toàn là: màu trắng có 900 sợi. Hình : gân có nhiều 
hình thể khác nhau: có 5 sợi gân lớn từ cổ ăn xuống phía trước, có 5 sợi gân lớn 










10 


từ cổ ăn xuống ra phía sau, có 5 sợi gân lớn từ cổ ăn qua hông phía tay mặt, có 5 
sợi gân lớn từ cổ ăn qua hông phía tay trái, có 5 sợi gân lớn ăn ra phía truớc cánh 
tay mặt, có 5 sợi gân ăn qua phía truớc cánh tay trái, có 5 sợi gân lớn ăn ra phía 
sau tay trái, có 5 sợi gân lớn ăn xuống phía truớc chơn mặt, có 5 sợi gân lớn ăn 
xuống phía truớc chơn trái, có 5 sợi gân ăn ra phía sau chơn trái; gân 2 bàn tay 
và hai bàn chơn giống nhu ngón cẳng con vịt, gân ngoài các thứ kể trên ấy có thứ 
thì giống nhu sợi dây vải xe lại, gân nhỏ hon nữa thì giống nhu sợi nhọ câu, gân 
nhỏ hon nữa thì giống nhu sợi to, gân đầu dày nhu tấm vải the đậy lên, gân lung 
giống nhu cái chài (luới) phoi nắng. Hướng : gân ở hướng trên và hướng dưới. 
Chỗ ở : gân ở khắp châu thân và cột rút theo 300 khúc xưong. Phân biẽt : gân phía 
trong thì đụng với xưong phía ngoài thì ăn phủng thịt đụng với da, hai bên thì 
đụng với nhau, gân ấy thật đáng ghê gớm lắm. Gân tuy cột với xưong nhưng gân 
cũng không biết rằng ta cột các mảnh xưong còn xưong thì cũng không biết rằng 
ta bị gân cột trói: thí dụ như: dây cột vào sườn nhà, dây không biết rằng ta đưong 
cột vào sườn nhà, mà sườn nhà cũng không có ý biết rằng: dây cột ta, hai vật này 
không biết nhau thể nào thì gân và xưong cũng không biết nhau như thế nào. 

8. Xưong ( atthi ). Màu : xưong toàn là: màu trắng có 300 đoạn. Hình : xưong 
có nhiều hình thể khác nhau. Xưong đầu ngón chon giống như hột sen, xưong 
lóng giữ giống như hột mít, xưong trong cây giống như cây kèn vấn bằng lá, 
xưong bàn chon giống như đầu cộng thốt nốt hoặc như tấm tre, xưong gót giống 
như sợ thốt nốt chẻ ra làm hai, xưong mắt cá giống như hai hột thốt nốt dính lại, 
xưong ống quyển phía dưới giống như cán ná, xưong ống quyển phía trên giống 
như lưng con rắn khô, xưong đầu gối giống như trái tràm, chồ xưong ống quyển 
ráp với xưong đầu gối giống như hai sừng con bò con, xưong bắp vế giống như 
cán búa đẽo so, chồ xưong bắp vế ráp ăn vô xưong bàn tọa giống như trái quít, 
xưong háng hai bên ráp lại giống như cà ràng, xưong khu giống như đầu con rắn 
phùng mang trút đầu xuống có lồ lớn, lồ nhỏ, bảy, tám lỗ, xưong sống phía trong 
giống nhu đất nén tròn để chồng lên, phía ngoài thì giống như sợi dây có gai theo 
mồi khoảng trống như răng cưa, xưong sườn có 12 cái, hai bên thành ra 24 cái, 
xưong sườn non giống như lưõi hái cụt, xưong sườn già giống như lưỡi hái dài 
mà cong. Tất cả các xưong sườn ráp lại giống như cánh con gà xòe, xưong ngực 
có 14 cái giống như móng chim, xưong ức giống như muỗng múc canh, xưong 
hang cua giống như cán dao hoi cong, xưong chả vai giống như lưõi cuốc cũ, 
xưong cánh tay giống như dùi trống chầu, xưong bắp tay giống như hai cọng thốt 
nốt, xưong bàn tay giống như tấm tre chẻ ra, xưong ngón tay phía trong giống 
như cái kèn vấn bằng lá, xưong lóng giữa giống như hột mít lép, xưong đầu ngón 
tay giống như hột sen, xưong cần cổ có bảy mắt giống như măng tre cắt khoanh 
tròn rồi chồng lên có từng, xưong hàm dưới giống như cái kẹp gắp lửa, xưong 
hàm trên giống như cái dao úp lưõi xuống, xưong lồ mũi và xưong hai con mắt 
giống như hột thốt nốt đã móc ruột ra, xưong sọ khỉ giống như cái vá dừa múc 








11 


canh, xương trán giống như miếng ô bể úp xuống, xương sọ đầu có nhiều miếng 
ráp lại giống như vỏ trái bầu thủng bể mà ràng lại. Hưởng : xương ở hướng trên 
và hướng dưới. Chỗ ở : xương ở khắp châu thân như xương đầu ở trên xương cổ, 
xương cổ ở trên xương sườn và xương sống, xương sống ở trên xương háng, 
xương háng ở trên bắp vế, xương bắp vế ở trên xương ống quyển, xương ống 
quyển ở trên xương mắt cá, xương mắt cá ở trên xương bàn chân. Phân biẽt : 
xương phía trong đụng với tủy xương, phía ngoài đụng với thịt, phải để ý cho 
xương ấy là vật đáng ghê gớm lắm. 

9. Tủy xương (i atthiminạịam ). Màu: tủy xương màu trắng. Hình : giống như sợi 
mây đút vào ống tre mà đốt lửa. Hưởng : ở hướng trên và hướng dưới. Chỗ ở : tủy 
xương đầy trong 300 khúc xương như khúc xương lớn thì tủy xương lớn, như 
xương nhỏ thì tủy xương nhỏ. Phân biệt : ở trong xương phải chủ tâm cho thấy 
tủy xương ấy là vật đáng ghê gớm. 

10. Thận ( vakkam ). Màu: thận màu hơi đỏ dợt. Hình : giống như hai trái xoài 
chỉ có một cuống dính chung lại mà thôi. Hướng : thận ở hướng trên và phía sau 
rún. Chỗ ở : nương với một sợi gân từ cuống họng thòng xuống phía dưới trái tim. 
Phân biẽt : xung quanh thì đụng với tim, gan, phổi, thận ấy là vật đáng ghê gớm 
lắm. 

11. Tim ( hadayam ). Màu: tim màu đỏ như bông sen đỏ. Hình : tim hình giống 
như bông sen búp thòng đầu xuống ở phía ngoài coi láng, phía trong có xơ giống 
như xơ mướp, nên người có trí huệ thì tim ấy nở lớn ra, còn người ngu si dốt nát 
thì tim ấy bóp lại như bông sen héo. Hưởng : tim ở hướng trên. Chỗ ở : tim ở trong 
ngực hơi về phía tay trái và chính giữa khoản hai cái vú, có hai sợi gân, một sợi 
để rút máu mới vô, một sợi để phát máu cũ ra. Phân biẽt : theo thể của nó trong 
tim ấy có thứ nước độ nửa lòng bàn tay để giữ trái tim không cho khô héo nước 
ấy gọi là nước tâm, nếu người có tham dục thì nước tâm ấy đỏ như nước máu, 
nếu có sân hận thì nước tim ấy đen, nếu tánh si mê thì nước đục giống như nước 
rửa thịt, nên người có trí huệ thì nước ấy giống như dầu mè. Tim là vật đáng ghê 
gớm lắm. Tim ở nơi ngực thiệt nhưng tim và ngực không có biết nhau. Thí dụ 
như 0 chim treo trên cây, 0 chim ấy không biết rằng: 0 chim đương treo ở trên 
cây mà cây cũng không biết rằng: 0 chim đương nương theo với mình thế nào thì 
tim và ngực tuy ở chung nhau nhưng cũng không biết như thế ấy. 

12. Gan ( yakanam ). Màu: gan màu đỏ như màu của bông sen. Hình : gan hình 
giống như lá vông, nếu người có trí huệ thì ở dưới chót lại rẽ ra làm hai, còn nếu 
người không có trí huệ thì dầu lớn thế nào gan ấy cũng không có rẽ ra. Hưởng : 
gan ở hướng trên. Chỗ ở : gan ở bên tay mặt phía dưới cái vú. Phân biẽt : theo thể 
của nó. Gan ấy là vật đáng ghê gớm lắm. 

13. Bầy nhầy ( kilomakam ). Màu : bầy nhầy màu trắng. Hình : giống như tấm 
lụa trắng mỏng. Hướng : ở hướng trên và hướng dưới. Chỗ ở : bầy nhầy ở hai thứ, 






























12 


một thứ ở theo gan, tim ( patỉcchinna ), một thứ ở theo da và thịt ( appaticchinna ). 
Paticchinna : bầy nhầy ở hướng trên thòng xuống che thận, tim, gan, bao tử. 
Appaticchinna : bầy nhầy ở hướng trên và hướng dưới, phía dưới đụng với thịt 
trên đụng với dưới da. Phân biệt : nhứt định theo mồi thứ bầy nhầy ấy phải suy 
xét cho là vật đáng ghê gớm lắm. 

14. Bao tử ( pihakam ). Màu: bao tử màu xanh giống như màu lưõi bò đen. 
Hình : giống như cái túi độ bằng bảy ngón tay. Hưởng : ở hướng trên . Chỗ ở : ở 
phía bên trái quả tim phía dưới bụng hoi qua bên phía tay trái. Phân biệt : nhứt 
định theo thể của nó. Bao tử này là vật đáng ghê gớm lắm, vì bao tử ấy phía ngoài 
coi láng nhưng phía trong thì sần sượng giống như da mít, trong bao tử có 32 thứ 
vi trùng cư ngụ rút rỉa như là: lãi, sên, dòi, sán kim, v.v... nếu người sống được 
10 năm, 20 năm, 30 năm V.V.. hoặc 70 năm, 80 năm thì cái bao tử ấy không khác 
nào như cái thùng phẩn 10 v.v... hoặc 70 năm, 80 năm không rửa vậy, thật đáng 
chán nản ghê gớm. 

15. Phổi (papphasam ). Màu: phổi màu hoi đỏ. Hình : giống như bánh bò 0 hoặc 
như tàng ong. Hưởng : ở hướng trên. Chỗ ở : trên từ cuống họng ăn xuống bao 
trùm từ sau lưng ra tới trước ngực che đậy cả thận, tim, gan, bao tử. Phân biẽt : 
nhứt định theo thể của nó. Neu người nào nhịn đói quá, chất lửa từ dưới bụng đốt 
lên tới phổi làm cho phổi phải khô héo, khi ăn vật thực vô thì chất lửa ấy trở lại 
đốt vật thực, phổi trở lại tốt tưoi như trước, phổi ấy đáng ghê gớm lắm. 

16. Ruột già ịantam). Màu: ruột già màu trắng đục như vôi trộn với cát ở phía 
trong thì màu bàng như mít nghệ. Hình : giống như con rắn cắt đầu lột da để 
khoanh trong vũng máu, ruột già của người đàn bà bề dài 28 hắc tay, của đàn ông 
32 hắc tay, đều có 21 đoạn in nhau. Hưởng : ở hướng trên và hướng dưới . Chỗ ở : 
ở trên từ cuống họng phía dưới ăn thấu ra hậu môn. Phânbiẽt : nhứt định theo thể 
của nó. Ruột già thật là đáng ghê gớm lắm vì trong ruột ấy có 32 thứ vi trùng trú 
ngụ, các loại vi trùng này bò tới, bò lui trong đại trường có bầy có lũ, nếu người 
nào nhịn đói thì các loài vi trùng nhô đầu lên rút rỉa gan, tim, phổi làm cho người 
ấy rất khó chịu, nếu khi ăn vật thực vô 2, 3 miếng đầu thì các loài vi trùng ấy 
giành nhau rút hết, ruột già là noi sanh diệt của các loài vi trùng, sanh ra đó và 
chết cũng đó là noi mồ mả là cầu tiêu của chúng nó. Ruột già đáng ghê gớm lắm. 



















13 



17. Ruột non ( antagũnam ). Màu : một non màu trắng. Hình : giống nhu ngó 
sen. Hưởng : ở huớng trên và huóng duới. Chỗ ở : ăn dính theo 21 đoạn một già. 
Phân biẽt : theo thể của nó. Khi nào làm công việc chi nặng nề thì một non ấy trở 
nên mềm mại, nếu một non mềm thì một già cũng mềm theo, khi nguòi ấy nghỉ 
không làm công việc chi thì nó rút cứng theo một già. Thật là đáng ghê gớm lắm. 

18. Vật thực mới ( udariyam ). Màu : Vật thực mới giống nhu màu vật thực lúc 
ăn. Hình : giống nhu com để trong túi vải hoi mềm mềm. Hưởng : ở hướng trên. 


Phôi 

Gan 

Bao-tử 
Ruột non 


Thân-thề ngưừi ta 

(Bộ máy hô-hấp và tiêu-hóa) 


Ruột già 
Cật 

Bọng đái 





















14 


Chỗ ở : ở trong bao tử. Phân biệt : nhứt định ở trong bao tử ấy. Vật thực mới là 
vật vô cùng ghê gớm lắm, vì lúc ăn vô nhai với hai hàm răng lừa với lưỡi trộn 
với nước miếng, đàm, mủ, máu, ke trong chân răng, vật thực ấy lúc bấy giờ trở 
nên ghê gớm ví như một đống vật thực chó mửa hoặc như một bãi vật thực của 
người ăn không tiêu rồi mửa ra vậy. Neu trong ruột máu nhiều thì vật thực ấy trở 
nên hồng hồng, đàm nhiều thì vật thực trở nên xanh, mủ nhiều thì giống như mỡ 
thúi, mật nhiều thì vật thực ấy trở nên vàng, vật thực ấy bây giờ trộn xà bần với 
nhau nào cơm, canh, cá, thịt, rau cải, trái cây trộn chung lại với mật, đàm, mũ 
máu ví như một cái hầm đổ rác, nào đầu tôm, xương cá, rác rến, phẩn chó, phẩn 
heo, nước tiểu, phẩn người ta trộn chung lại dưới đầm nước xanh dờn, các vật 
này ghê gớm thế nào thì vật thực trong bụng ta cũng như thế ấy. Vật thực ấy chia 
ra làm 5 phần: một phần thì các loài vi trùng rút rỉa, một phần thì tiêu ra nước 
tiểu, một phần tiêu ra phẩn, một phần đi bồi bổ trong châu thân, một phần thì bị 
lửa đốt. Khi lửa đốt làm cho vật thực ấy sôi lên có bọt, có bèo trào lên ra con mắt 
ta gọi là ghèn hoặc nước mắt, trào ra lồ tai cho là cứt ráy, trào ra lồ mũi ta gọi là 
cứt mũi, trào ra miệng ta gọi là nước miếng, đóng vào răng ta gọi là ke trong 
răng, trào ra lồ chân lông ta cho là mồ hôi hoặc đất, trào ngược xuống dưới thì 
thành ra nước tiểu và phẩn, thật là đáng ghê gớm lắm. 

19. Phẩn ( karĩsam ). Màu : phẩn màu hơi vàng hoặc hơi xanh tùy theo vật thực 
ăn vô. Hình : giống đất sét nhét trong ống tre. Hướng : ở hướng dưới. Chỗ ở : ở từ 
lồ rún tới hậu môn độ 8 ngón tay. Phân biẽt : ở trong đại trường, Phẩn này là xác 
của vật thực bị lửa đốt tiêu ra đóng lại có cục. Thật là vô cùng ghê gớm lắm. 

20. Óc (mattalunãgam). Màu : óc màu trắng như nấm hay mọng dừa, có 4 cục 
ráp lại trong sọ đầu. Hình : giống như cục bột. Hướng : ở hướng trên. Chỗ ở : óc 4 
cục ráp lại trong sọ. 

Phân biệt : ở trong sọ đầu. Óc là vật đáng ghê gớm lắm. 

21. Mật (pittam). Màu : mật màu vàng như mật ong đặc. Hình : tùy theo mồi 
thứ, mật có 2 thứ: một thứ ở trong bao độ bằng nụ mướp ( baddapittam ) một thứ 
ở ngoài bao thấm cùng khắp bộ phận lớn nhỏ trong châu thân ( abaddapittam ). 
Hưởng : ở hướng trên và hướng dưới (mật ở trong bao thì ở hướng trên, mật ở 
ngoài bao thì ở hướng trên và dưới). Chỗ ở : mật ở trong bao thì dính với lá gan, 
trên cuống thì dính qua bao tử. Phân biẽt : nhứt định riêng theo của mồi thứ mật 
ấy. Thứ mật ở trong bao nếu xao động thì làm cho ta phải điên khùng, không biết 
chi hết, thật là ghê gớm lắm. 

22. Đàm (semhanì). Màu : đàm màu hơi xanh hoặc trắng cũng có. Hình : nhớt 
như tròng trắng hột gà và theo thể của nó. Hưởng : ở hướng trên. Chỗ ở : ở trong 
bao tử và nổi lên như rong nổi trên mặt nước vậy, đàm độ lối 1 bát. Phân biẽt : 
theo thể của nó. Khi ăn vật thực vô thì đàm ấy rẽ làm 2 ra cho vật thực rớt xuống, 
rồi trở bít kín lại như thường, ví như cái hồ đầy những rong nổi trên mặt nước 

























15 


khi ta lấy cục đất thảy xuống, rong ấy vẹt ra cho cục đất rớt xuống thế nào thì vật 
thực vô đàm vẹt ra cho vật thực rớt xuống rồi trở lại đậy kín nhu thuờng cũng 
nhu thế ấy. Neu đàm ít không đủ sức đậy kín các mùi hôi thúi trong thân bốc lên 
không khác nào nhu trứng gà ung. Ví nhu tấm nắp.. .đậy thùng phẩn không cho 
bay mùi hôi thúi thế nào thì đàm để che đậy các mùi hôi thúi trong thân ta cũng 
nhu thế ấy. Thật là vật đáng ghê gớm lắm. 

23. Mủ ipubbo). Màu : mủ màu vàng nhu lá cây chín, hoặc hoi đỏ. Hình : giống 
nhu sữa bò đặc trộn chung với một chút gạch tôm, hoặc tùy theo chồ của nó. 
Huởng : ở huớng trên và huóng duới. Chỗ ở : ở theo mấy chồ ghẻ nhọt và thuong 
tích. Phân biẽt : nhứt định theo thể của nó. Mủ là vật vô cùng ghê gớm lắm, hành 
giả nên lấy mủ đuong chảy ra theo ghẻ nhọt thuong tích ấy mà niệm. 

24. Máu ( lohitam ). Màu : máu màu đỏ Hình : tùy theo thể của nó. Huóng : ở 
huớng trên và huóng duới. Chỗ ở : máu có hai thứ, một thứ máu đọng lại 
(sannicitalohita), một thứ máu thông luu cùng khắp trong các bộ phận lớn nhỏ 
trong châu thân ( samsaranalohita ) thứ máu đọng lại độ một bát ở đầy phía duới 
lá gan, nếu máu này ít không đủ sức ngập tràn lên tới thận, tim, phổi, thì làm cho 
chúng ta bực bội nóng nảy hay khát nuớc, nếu máu ấy có đủ nhu thuờng thì làm 
cho thân tâm đuợc mát mẻ, yên vui. Máu ấy thật là một vật đáng ghê gớm lắm, 
nhứt là ghê gớm màu đỏ của nó. 

25. Mồ hôi ( sedo ). Màu : mồ hôi màu trắng nhu dầu mè thật trong. Hình : giống 
nhu nuớc đọng theo trong mình. Huởng : ở huớng trên và huớng duới. Chỗ ở : ở 
cùng khắp trong châu thân, mồ hôi này không phải có luôn luôn, khi ăn uống vật 
chi nóng, hoặc đi ngoài nắng hoặc làm công việc mệt nhọc thì mồ hôi ấy mới đổ 
ra theo lồ chon lông và chon tóc. Phân biẽt : nhứt định theo thể của nó. Mồ hôi là 
vật đáng ghê gớm, chẳng cần nói mồ hôi của nguời, tói mồ hôi của ta mà dính 
vào y phục độ đôi ba ngày thì có mùi hôi chua khó chịu lắm, hành giả nên lấy 
mồ hôi đuong chảy ra mà niệm. 

26. Mõ đặc ( medo ). Màu : mõ đặc màu vàng nhu nghệ. Hình : giống nhu tấm 
lụa vàng mỏng. Huởng : ở huớng trên và huớng duới. Chỗ ở : nếu nguời mập mạp 
thì mỡ đặc ở cùng khắp trong châu thân, nếu nguòi ốm yếu thì thuòng ở theo 
xuong sống, da bụng, hai bắp vế và hai ống quyển. Phânbiẽt : mõ đặc ở phía duới 
thì đụng với thịt, phía trên thì đụng với da bề ngang là thể của nó. Mõ đặc màu 
vàng nhu nghệ thiệt, nhung không ai dám đem dùng hoặc xài trong việc nọ việc 
kia, vì mõ đặc là vật thật đáng ghê gớm. 

27. Nuớc mắt ( assu ). Màu : nuớc mắt màu trắng trong. Hình : giống nhu giọt 
mua nhểu xuống. Huóng : ở huóng trên . Chỗ ở : ở theo trong hai lồ con mắt, nuớc 
mắt không phải có luôn, khi ta ăn vật chi cay hoặc cuời quá sức, hoặc bụi cát rớt 
vào hoặc buồn rầu, tức tuởi điều chi mà phải khóc thì nuớc mắt ấy mới chảy ra. 


























16 


Phân biệt : nhứt định theo thể của nó. Nước mắt là vật đáng ghê gớm lắm, hành 
giả nên lấy nước mắt đương chảy ra mà niệm. 

28. Mỡ lỏng ( vasã ). Màu: mỡ lỏng giống màu dầu dừa. Hình : giống như màng 
mở nổi trên mặt nước, hoặc giống như dòm nước thật nhỏ dính theo mình trong 
khi tắm. Hưởng : ở hướng trên và hướng dưới. Chỗ ở : thường ở nơi trán, sóng 
mũi, hai bên má, hai bên chả vai, hai lòng bàn tay và hai lòng bàn chon nhiều 
hơn các chồ khác. Phân biẽt : tùy theo chồ ở của nó. Mỡ lỏng không phải có luôn, 
khi ta đi ngoài nắng hoặc ngồi gần lò lửa hoặc ở nơi nào nóng nực chẳng hạn thì 
mỡ lỏng ấy mới tuôn ra. Thật là vật đáng ghê gớm lắm. 

29. Nước miếng (khelo). Màu: nước miếng màu trắng. Hình : giống như bọt 
nước hoặc như bọt nước cá lia thia. Hưởng : ở hướng trên. Chỗ ở : ở hai bên má 
chảy ra. Nước miếng này khi ta ăn vật chi vào miệng hoặc cay, hoặc chua, mặn, 
ngọt thì nước miếng ấy chảy ra cũng không cần nói chi tới ăn, dẫu khi nhớ tới 
hoặc thấy thức ăn nào nhứt là đồ chua thì nước miếng ấy cũng chảy ra đầy miệng, 
nước miếng lỏng thì đóng ở nơi chót lưỡi, nước miếng đặc thì đọng ở trong cuống 
lưỡi, dầu ta khạc nhổ đi, nước miếng cũng vẫn chảy ra. Thí dụ như cái giếng mà 
người đào nơi đất cát, dầu có múc nước đổ đi đâu nước giếng ấy vẫn rịn ra hoài 
không ngớt, nước giếng ấy rịn ra ngoài như thế nào thì nước miếng ấy cũng vẫn 
rịn ra hoài như thế ấy. Thật là vật vô cùng ghê gớm lắm. Phân biệt : nhứt định ở 
hai bên má ấy mà chảy ra. 

30. Nước mũi (singhãnikà). Màu: nước mũi màu trắng giống như nước ở trong 
trái thốt nốt còn non. Hình : hơi lền và tùy theo nước mũi ấy. Hướng : ở hướng 
trên. Chỗ ở : nước mũi ấy không phải có luôn hoài, khi nào ta ăn vật chi cay quá 
hoặc tức tưởi khóc than hoặc cảm gió nhức đầu thì nước mũi ấy mới chảy ra đầy 
lồ mũi rồi nhểu ra ngoài. Thí dụ như lá sen gói sữa treo lên lấy gai chích một lồ 
ở dưới nước sữa ấy rịn ra ngoài và nhểu đi thế nào thì nước mũi cũng rịn từ trên 
óc chảy xuống rồi đi cũng như thế ấy. Phân biẽt : từ trong óc chảy dần theo nơi 
sóng mũi nước mũi, thật là vật đáng ghê gớm lắm; hành giả lấy nước mũi chảy 
đầy trong hai lồ mũi mà niệm. 

31. Nước nhớt ( lasika ). Màu: nước nhớt màu trắng như mủ cây. Hình : tùy theo 
chồ ở của nó (là máy lắt léo). Hướng : ở hướng trên và hướng dưới. Chỗ ở : ở theo 
trong các khớp xương (articulation). Phân biệt : nhứt định theo thể của nó. Nước 
nhớt là có phận sự là để cho ta có xếp tay chon được dễ dàng, nếu người nào 
nước nhớt trong lắt léo ít thì lúc đi, đứng, ngồi nằm hay kêu rắc rắc, nếu đi xa 
một chút thì than mỏi mệt, còn người nào nước nhớt ấy nhiều thì đi, đứng, ngồi, 
nằm không biết đau và đi xa cũng không biết mỏi. Nước nhớt thật là đáng ghê 
gớm lắm. 

32. Nước tiểu (muttam). Màu: nước tiểu màu hơi vàng như nước trà dợt hoặc 
hơi trắng như nước hàng đồ. Hình : giống như cái bong bóng heo trút cuống xuống 


























17 


Hưởng : ở hướng dưới. Chỗ ở : ở trong bông tiểu, nước tiểu chỉ có ngã chảy ra rõ 
rệt mà thôi còn ngả chảy vô thì không có, chỉ tự rút ên vào ví như cái ve lọc nước 
mà người nhét nút rồi thọc dưới nước bùn sình, ve ấy có thể rút nước vào ve thế 
nào thì bọng tiểu cũng tự rút nước tiểu vào ên như thế ấy. Phân biệt : nhứt định ở 
trong bọng tiểu ấy, hành giả phải chủ tâm cho là vật đáng ghê gớm lắm 3 . Đây là 
tròn đủ 7 cách chủ tâm theo 32 thể. 


Manasikara kosalla 

Chồ nói phải thuần thục trong sự chủ tâm theo 10 pháp manasikãra kosalla: 
anupubbato - phải để tâm theo thứ tự của mỗi thể, nãtỉsĩghato - phải để tâm 
không nên mau lắm, nãtỉsanỉkato - phải để tâm không nên chậm lắm, 
vikkhepapatibãhanato - phải nhớ rõ đừng cho tâm phóng ra khỏi đề mục, 
pannattisamanato - phải để tâm cho là vật đáng ghê gớm lắm, 
anupubbamuncanato — như thể nào phát sanh lên rõ rệt thì phải lấy thể đó mà 
niệm bỏ mấy thể kia hết, appanãto — nhập định để biết rõ trong 32 thể đều có 
thắng lực đem tâm hành giả nhập định được hết, adhicittato - phải để tâm luôn 
luôn trong 3 pháp, sĩtibhãvato - phải biết rõ trong 6 pháp khác nữa, 
sattabojjhangakosalla suttato - phải biết rõ trong 7 nhân sanh quả bồ đề đặng 
thành theo trong khi tâm dụ dự lười biếng. 

1. Giải về pháp chủ tâm thứ nhất. 

Chồ nói phải để tâm theo thứ tự của mồi thể là nói hành giả phải để tâm có thứ 
tự theo mồi thể không cho bỏ cách khoản niệm thể này, bỏ thể kia, niệm thể kia, 
bỏ thể nọ và cũng không nên chỉ lấy có một thể mà niệm, bởi vì nếu chỉ có niệm 
niệm một thể thì pháp niệm ấy khó kết quả, ví như người kia muốn leo lên cái 
thang có 32 nấc người ấy không chịu ráng leo cho hết. Sau lại muốn leo cho cùng 
cây thang nhưng người ấy không thể leo lên được vì chưa từng quen và phải rớt 
ra khỏi cái thang người ấy phải khốn khó không thể đứng vững trên cây thang 
thế nào thì hành giả nếu chỉ lấy 1 thể mà niệm cũng khó mà làm cho kết quả pháp 
thiền định của mình như thế ấy. Vì không thể làm cho tâm được sự yên vui. 

2. Giải về pháp chủ tâm thứ hai. 

Chồ nói phải để tâm không nên mau lắm là nói hành giả trong lúc niệm không 
nên niệm hướng cho mau rồi, vì niệm mau quá thì không có nhìn xem các thể 
cho được rõ rệt thì không thể đem hành giả để đoạt các pháp vô thượng được, ví 
như người kia muốn đi lên trên con đường dài độ 50 cây số người ấy đi cũng mau 
và về cũng lẹ đi cho đến 7, 8 lượt mà vẫn còn hỏi thăm đường hoài 4 vì không chủ 
ý nhớ rõ hai bên đường sự không nhớ rõ đường đi của người ấy thể nào thì hành 


3 Khi hành giả niệm tới nước tiếu rồi thì bắt từ nước tiếu mà niệm trở lên cho tới tóc. 

4 Đây là đường ràng chớ không phải như đường quan lộ như bây giờ vậy. 








18 


giả nếu niệm mau quá thì tâm thấy cũng không đuợc rõ rệt đề mục thiền định của 
mình nhu thế ấy. 

3. Giải về pháp chủ tâm thứ ba. 

Chồ nói pháp để tâm không nên chậm lắm là nói hành giả khi chủ tâm không 
cho chậm quá, vì nếu để tâm chậm quá thì pháp thiền định không đuợc đến chồ 
cuối cùng thì cũng không có thể đắc các pháp cao thượng được, ví như có người 
kia muốn đi trên con đàng độ dài 50 cây số, người ấy lúc đi qua phía tay mặt ghé 
qua phía tay trái, nghỉ chồ này ngừng chồ nọ làm cho sự đi trễ ấy trễ nài khó mà 
tới noi nhất định được; sự trễ nãi của người ấy thế nào thì sự chủ tâm chậm quá 
thì cũng khó mà đến chồ cuối cùng của pháp thiền định cũng như thế ấy. 

4. Giải về pháp chủ tâm thứ tư. 

Chồ nói phải nhớ rõ đừng cho tâm phóng ra khỏi đề mục thiền định là nói khi 
hành giả đưong niệm nhưng tâm lại bỏ đề mục thiền định mà đi noi khác thì phải 
biết mà bắt lại đừng cho tâm phóng ra ngoài đề mục niệm ấy, nếu không biết mà 
kiềm tâm lại thì pháp niệm ấy sẽ hư hoại vì tâm hành giả đã lọt ra ngoài pháp 
thiền định vậy. Ví như người đi trên con đường nhỏ chỉ vừa bước hai bàn chon 
mà thôi, hai bên đều là hầm hố nếu người ấy không chủ ý theo con đường mình 
đang đi lại để mắt ngó noi đâu chon bước trật một bước mà không biết cứ việc 
bước tới thì sẽ trật chân mà sa xuống hầm là rớt ra khỏi đường mình đang đi vậy, 
người ấy lọt ra khỏi con đường mình đang đi thế nào thì hành giả khi tâm phóng 
túng ra khỏi đề mục mà không hay biết thì người ấy đã lọt ra ngoài pháp thiền 
định cũng như thế ấy. 

5. Giải về pháp chủ tâm thứ năm. 

Chồ nói phải để tâm cho là vật đáng ghê gớm lắm là nói khi hành giả niệm hết 
mỗi thể thì phải để ý ghi trong tâm cho thấy thể ấy vật đáng ghê gớm lắm theo 
trong một điều ghê gớm nào ở trong 5 điều dưới đây: vannato : ghê gớm về màu 
của nó, santhanato : ghê gớm về hình thể của nó, gandhato: ghê gớm về mùi của 
nó, ãsayato : ghê gớm những vật dính theo nó, okãsato : ghê gớm về chồ ở của 
nó. 

Ví như khi niệm hết thể máu thì phải để tâm cho là vật đáng ghê gớm nhứt là ghê 
gớm màu đỏ của máu. Thí dụ: người kia đi vào rừng khát nước muốn kiếm nước 
uống, khi kiếm được nước uống rồi thì tìm thể để cho nhớ chỗ, lúc đầu đi dài tới 
đâu lại gút lá cây làm dấu tới đó khi đi, tới lui nhiều lần, sau lại dấu chon càng 
ngày càng rõ rệt về sau người ấy không cần nhìn theo gút ở lá cây nữa chỉ đi theo 
dấu chon rõ rệt ấy mà thôi, người ấy không cần nhìn theo gút lá chỉ đi theo dấu 
chon ấy thế nào, thì hành giả khi niệm mồi thể đều cho vật đáng ghê gớm. Niệm 
tới, niệm lui nhiều lần sau lại tâm đã quen khi niệm tới thể nào thì tâm không để 
ý tới thể ấy chỉ thấy là vật đáng ghê gớm cũng như thế ấy. Nghĩa là khi hành giả 



19 


niệm tóc, lông đến khi tâm thấy là vật ghê gớm rồi thì chỉ lấy sự ghê gớm ấy mà 
làm cảnh giới ( ãrammana ) mà thôi. Không còn cho là tóc, là lông chi hết. Nói về 
sự ghê gớm của một sợi tóc. Ví như có người đương ăn cơm thấy vật chi đen đen 
hình dài giống như sợi tóc ở trong vật thực thì người ấy nhòm gớm cho là vật 
thực này lộn với tóc rồi rầy la người nhà bảo đem đổ đi không ăn, tóc ghê gớm 
màu và hình như thế ấy. Khi tóc ấy nếu có chải gỡ tắm gội xức dầu thì coi đẹp 
và không mấy gì có mùi hôi, nếu người nào bỏ xụi độ năm, bảy ngày không chải 
gỡ tắm gội thì tóc ấy trở nên có mùi hôi chua ghê gớm lắm, nhiều người không 
chải gỡ để quá cho đến đanh đi, chí, rận rút rỉa theo, nếu có ai đi gần thì bay mùi 
hôi hám ghê gớm lắm, giống như mùi chó chết. Tóc ghê gớm vì mùi như thế ấy. 
Còn nói tóc ấy ghê gớm vì vật dính theo và nương ngụ ấy, nào là mật, đàm, mủ, 
máu, mồ hôi, dính theo lại nương ngụ ở theo các thể ấy. Ví như các loại rau cỏ 
mọc nơi hầm vũng có đầy phẩn và rác ren, rau cỏ ấy ở trên thì coi tươi tốt.. .nhưng 
phía dưới là nơi phát sanh lên và nương ngụ với vật rất ghê gớm thế nào thì tóc 
dính theo những vật rất ghê gớm và nương ngụ trên 31 thể khác cũng ghê gớm 
như thế ấy. 

6. Giải về pháp chủ tâm thứ sáu. 

Chồ nói như thế nào phát sanh lên rõ rệt, thì bỏ hết các thể kia chỉ lấy thể rõ 
rệt mà niệm là nói khi hành giả niệm tới lui 32 thể ấy, có thể thì rõ rệt, có thể 
cũng không được rõ rệt, nếu khi niệm ấy mà có thể nào rõ rệt phát sanh lên thì 
phải để tâm ghi nhớ mà niệm theo thể ấy, nếu hai hoặc ba thể mà phát sanh lên 
rõ rệt thì phải lựa một thể nào trong sạch hơn và lấy thể ấy mà niệm (là nói thể 
ấy rõ ràng hơn các thể cùng phát sanh) và phải ráng phấn khởi tâm lên đặng nhập 
định (appanã) không nên chậm trễ. Thí dụ cũng như người thợ săn muốn bắt con 
khỉ trên 32 cây thốt nốt đầu tiên thợ săn ấy bắn lá cây thốt nốt thứ nhứt và la 
“huồi huồi”, lúc bấy giờ con khỉ bắt đầu nhảy chuyền qua theo thứ tự 32 cây thốt 
nốt ấy cho đến cây cuối cùng người thợ săn vẫn bắn theo cho tới cây chót, con 
khỉ ấy nhảy trở lại theo thứ tự 32 cây thốt nốt ấy cho tới cây đầu tiên, người thợ 
săn cũng vẫn bắn theo không ngừng nghỉ. Khi con khỉ ấy chuyền tới chuyền lui 
theo 32 cây thốt nốt nhiều bận rồi tự nhiên lựa một cây thốt nốt mà ôm cứng lá 
đọt cây thốt nốt ấy, dầu người thợ săn có bắn đuổi thế nào, nhưng con khỉ ấy 
cũng không chuyền qua cây khác nữa, con khỉ ôm cứng đọt cây thốt nốt thế nào 
thì tâm hành giả cũng yên trụ, không lay chuyển ở trong một thể, cũng như thế 
ấy. Chỗ nói 32 cây thốt nốt ví như 32 thể trong châu thân, tâm ví như con khỉ, 
hành giả niệm ví như người thợ săn; tâm niệm tới lui trong 32 thể ví như sự 
chuyền của con khỉ trên 32 cây thốt nốt. Sự bỏ những thể nào không rõ rệt và chỉ 
lấy thể nào rõ rệt mà niệm ví như con khỉ bỏ các cây thốt nốt kia nhảy phóng lên 
trên một cây thốt nốt. Sự giữ thể rõ rệt ấy mà niệm cho đến khi tâm yên trụ “nhập 
định” ví như sự ôm đọt của con khỉ mặc dầu thợ săn có bắn đuổi cách nào nó 
cũng không lay chuyển mà nhảy đi. 



20 


7. Giải về pháp chủ tâm thứ bảy. 

Chồ nói nhập định ( appanã ) là nói hành giả phải biết tất cả 32 thể ấy nếu tâm 
đã yên trụ không lay chuyển trong một thể nào thì gọi là tâm hành giả “nhập 
định” trong thể ấy. 

Hành giả niệm tới đây là xong pháp niệm 32 thể truợc còn 3 pháp chủ tâm nữa 
là từ thứ tám, chín, muời ấy là khi nào hành giả đã đắc thiền rồi thì mới sang qua 
pháp “minh sát” tuệ niệm hầu có đoạt đuợc đạo quả thì phải rành mạch thêm 
trong ba pháp chủ tâm sau đây. 

8. Giải về pháp chủ tâm thứ tám. 

Chồ nói hành giả phải để tâm luôn luôn trong ba pháp là nói phải biết rõ trong 
ba pháp tuởng là: samãdhỉ nimitta: là tuởng pháp thiền định mà đã đắc ấy, 
paggaha nimitta: là tuởng tới pháp tinh tấn, upekkhã nimitta: tuởng tới pháp xả. 

Khi hành giả theo phép cao thuợng là phép “minh sát tuệ” ( vipassãnã ) ấy. Neu 
hành giả chỉ để tâm tuởng tới một pháp thiền định luôn luôn hoài mà thôi thì tâm 
chỉ yên tịnh hoài, lâu sanh ra luời biếng, còn nếu chỉ có để tâm đặng hành theo 
pháp tinh tấn luôn luôn thì tâm ấy không đặng yên tịnh phải xao xuyến. Còn chỉ 
để tâm tuởng tới pháp thứ ba là xả tâm trung bình luôn luôn thì tâm ấy không 
đuợc yên trụ lâu, hành giả không thể làm cho các pháp “trầm luân” ( ãsava ) tiêu 
hoại đuợc. Thế nên khi hành giả theo pháp cao thuợng phải để tâm luôn luôn 
trong ba pháp tùy thời, tùy lúc cho phù hợp với tâm thì tâm ấy mới đuợc mềm 
mại nên việc và sáng láng tốt đẹp thì mới có thể diệt trừ các pháp phiền não đuợc. 
Thí dụ: nhu nguời thợ bạc muốn cho miếng vàng đuợc mềm mại và tốt đẹp đặng 
làm món đồ chi thì nguời thợ bạc ấy đốt ngọn lửa lên lấy cái gắp kẹp miếng vàng 
vào để vô ngọn lửa lúc thổi hoi, lúc rảy nuớc, mắt nhìn xem luôn theo miếng 
vàng thì miếng vàng ấy mới chín đều đuợc. Neu nguời thợ bạc chỉ ráng thổi lửa 
không thì vàng ấy tiêu tan ra hết, nếu chỉ ráng nhìn xem mà không thổi thì vàng 
ấy chỉn không đều; còn nếu thổi lửa, rảy nuớc nhìn xem tùy thời, tùy lúc cho phù 
hợp với miếng vàng ấy thì vàng ấy đuợc mềm mại, nên việc lại có bóng ánh sáng 
tốt tuơi, nếu nguời thợ bạc muốn làm món đồ chi nhu là cà rá, dây chuyền, hoa 
tai hoặc neo, thì nguời thợ bạc ấy có thể làm đuợc tùy theo ý muốn. Vàng ấy 
đuợc mềm mại chín đều do noi 3 phận sự ấy thế nào thì tâm mà đuợc mềm mại 
nên việc và sáng láng cũng nhờ hành giả chủ tâm theo 3 pháp trên cũng nhu thế 
ấy. Neu tâm đã đuợc yên tịnh mềm mại, sáng láng rồi thì hành giả muốn biết rõ 
pháp chi thì có thể biết rõ đuợc pháp ấy nhu theo ý muốn không chi ngăn trở. 

9. Giải về pháp chủ tâm thứ chỉn. 

Chồ nói phải biết rõ trong sáu pháp khác nữa là nói thầy tỳ khuu phải có 6 
pháp mới có thể làm cho rõ thấu “Niết-bàn” đuợc. Sáu pháp ấy là: phải đè nén 
cái tâm trong lúc nên đè nén, phải phấn khởi tâm trong lúc nên phấn khởi, lúc 



21 


nào tâm vui thích thì nên để cho tâm vui thích, phải xả tâm trong lúc nên xả, phải 
có tâm mê mẫn theo pháp cao thuợng là đạo và quả, phải có tâm vui thích theo 
pháp “Niết-bàn”. 

10. Giải về pháp chủ tâm thứ muời. 

Chồ nói phải biết rõ trong 7 nhân sanh quả bồ đề là nói hành giả phải biết lúc 
nào nên hành theo pháp bồ đề nào và lúc nào không nên hành theo pháp bồ đề 
nào. Nhu tâm hành giả đuong dụ dự luời biếng thì không nên hành theo 3 pháp 
bồ đề: bồ đề tịnh, bồ đề định, bồ đề xả. Thí dụ: nhu đống lửa muốn tàn mà cứ lấy 
củi tuơi, cỏ tuoi bỏ vào đống lửa ấy, củi và cỏ tuoi ấy đề nhẹp đống lửa làm cho 
tắt mất đi, lửa bị cỏ tuoi và củi uớt đè nhẹp tắt mất đi thế nào thì tâm nếu dụ dự 
luời biếng là tâm muốn hôn mê nếu cứ hành theo bồ đề tịnh, bồ đề định, bồ đề 
xả, thì tâm ấy phải tắt mất (là bị pháp môn đè nén), cũng nhu thế ấy. Còn nếu 
hành giả tâm đuong xao xuyến, phóng túng thì không nên hành 3 pháp bồ đề; bồ 
đề tinh tấn, bồ đề hỉ, bồ đề huệ. Thí dụ: nhu đống lửa đuong cháy rần rộ ngọn 
lửa lên cao lại lấy cỏ khô, củi khô bỏ thêm vào thì ngọn lửa ấy càng cháy rần rộ 
thêm lên dữ dội hon nữa; vì củi khô, cỏ khô tiếp sức cho cháy dữ dội thêm lên 
thế nào thì khi tâm đuong xao xuyến, phóng túng, lại cứ hành theo bồ đề tấn, hỉ, 
huệ thì lại càng xao xuyến, phóng túng dữ dội hon nữa cũng nhu thế ấy. Trái lại, 
khi tâm xao xuyến, phóng túng thì phải hành theo một pháp bồ đề 5 nào trong 3 
pháp là: bồ đề tịnh, định, xả. Còn khi tâm dụ dự luời biếng thì phải hành theo 
một pháp bồ đề nào trong 3 pháp là: bồ đề huệ, tấn, hỉ thì mới gọi là biết tùy thời 
mà hành theo 7 nhân sanh quả bồ đề vậy. Còn bồ đề niệm dầu tâm thế nào cũng 
không bỏ đi đuợc, vì bồ đề niệm là pháp cần yếu cho cả 2 cái tâm dụ dự hoặc xao 
xuyến hết thảy. 

Dứt mười pháp chủ tâm. 


III. Giải về sự phát sanh lên của các thể. 

Khi hành giả đã học xong bảy pháp thuần thục và muời pháp chủ tâm rồi thì 
lúc đầu các thể nào nhỏ, không đuợc mấy rõ rệt, lần lần, sau đó rõ rệt lên, hành 
giả dòm trong châu thân của tâm nói tóc thì tâm thấy tuốt hết 32 thể cho tới nuớc 
tiểu, khi chủ tâm nói nuớc tiểu thì tâm thấy nguợc trở lên cho tới tóc rõ rệt nhu 
nguời có con mắt tốt dòm hàng rào vó 32 cây trụ. Neu chủ tâm dòm ra ngoài thì 
cũng thấy rõ rệt in nhau. Khi có nguời nào hoặc thú đi tới truớc mặt thì tâm bỏ 
mất tánh cách cho là nguời là thú chỉ thấy rõ 32 thể rời ra mà thôi, những vật 
thực nguời ấy hoặc thú đã ăn thì thấy rõ rệt nhu đem để đống trên 31 thể vậy. 

Ãn chứng của mồi thể: 


5 Tiếng nói bồ đề là do nơi tiếng Phạn gọi là sodhi nghĩa là giác hoặc là đắc. Là pháp hành theo cho giác 
ngộ hoặc cho đắc các pháp cao thượng là đạo quả Niết-bàn. 




22 


Sự phát sanh lên rõ rệt của một thể màu, hình, hướng, chồ ở, sự phân biệt thì 
gọi là ấn chứng thứ nhứt: Uggaha nimitta, sự phát sanh của một thể nào mà do 
sự ghê gớm thì gọi là ấn chứng thứ nhì: patichã nimitta. Neu ấn chứng thứ nhì 
phát sanh lên rõ rệt rồi hành giả phải ráng giữ gìn ấn chứng ấy mà niệm cho đến 
khi tâm nhập định được. Neu hành giả chỉ được ấn chứng thứ nhì của thể nào thì 
hành giả chỉ có đắc thiền theo một thể ấy thôi chớ không thể nhập định theo các 
thể khác được, còn hành giả nào được nhiều thể phát sanh lên rõ rệt và ghê gớm 
thì hành giả ấy có thể nhập định được nhiều thể là muốn nhập định vào thể nào 
thì tùy ý muốn đều nhập được hết. 

Pháp niệm thân trược chỉ có thắng lực đem tâm hành giả nhập vào so thiền mà 
thôi, dầu hành giả có ráng niệm tinh tấn cách nào đi nữa cũng không có thể nhập 
vào bực trên được. Vì pháp niệm thân phải lấy thể trược làm đề mục, mà thể 
trược ấy là vật thô siển, muốn nhập định phải có duyên tầm ( vitakka ) và sát 
(■ vicãra ) rồi mới tới phỉ lạc, yên tịnh và định được, mà nếu không thể bỏ hai duyên 
tầm và sát được thì không thể nhập định lên bực trên. Nhưng nếu hành giả ráng 
hành theo pháp minh sát pháp tu huệ 6 thì sẽ đoạt được các đạo quả và niết-bàn 
tùy theo niệm lực của mình chẳng sai vậy. Còn nếu như hành giả muốn đắc được 
các sắc thiền bực trên thì phải dùng màu sắc ở trong các thể như lấy màu đỏ của 
thể máu mà niệm thì có thể đắc tới tứ thiền hoặc ngũ thiền hoặc đắc ngũ thông 
tùy duyên lành và sự tinh tấn của mình. 


c. Quả báo của sự niệm thân. 

Phạn ngữ: eka dhammo bhikkhave bhaveto bahuli kato mahato sanvegãya 
samvattati mahato atthaya samvattati mahato yogakkemaya samvattati mahato 
sati sampannaya samvattati nãna dassana patilãbhãya samvattati dittha dhamma 
sukha vihãrãya samvattati vijã vimutti phala sacchikiriyã ca samvattati. 

Giải rằng: Các thầy tỳ khưu này! Có một pháp nếu ai mà hành theo rồi thì sẽ 
được nhiều sự chán nản được nhiều điều lợi ích, xa lánh được những sự ham mê 
có được nhiều sự ghi nhớ và biết mình, được nhiều trí huệ, được nhiều sự yên 
vui trong kiếp hiện tại, được rõ thấu ba cái minh 7 và sự giải thoát. 

Katamo ekadhmma — một pháp ấy là thế nào? Kãyagatãsatỉ — một pháp ấy là 
pháp niệm thân vậy. Amatante bhikkave napari bhunjanti ye kãyagatãsati napati 
bhunjanti - các thầy tỳ khưu này! Ai mà không hành theo pháp niệm thân này thì 
người ấy gọi là người không hưởng được pháp Niết-bàn vô sanh bất diệt vậy. 

Lại nữa ở trong kinh Suttanta pitaka Phật còn giải nhiều sự hữu ích của pháp 
niệm thân cho các thầy tỳ khưu nghe như vầy: Yassa kassaci bhikkhave 


6 Coi cuốn Thanh Tịnh Kinh Giải của Tỳ khưu Hộ Tông có giải rõ về 9 pháp tu tuệ. 

7 Coi 3 cái minh hay là cái giác cũng được ở trong quyến Nhựt hành. 




23 


kãyagatãsati bhãvitã bahulikatã antogatã tassa kusalã dhammã yekeci 
vijjãbhãgĩya. Nghĩa là: Các thầy tỳ khưu này! Pháp niệm thân mà thầy tỳ khưu 
nào đã thường hành theo cho nhiều rồi thì thầy tỳ khưu ấy gọi là đã làm được 
nhiều pháp thiên về sự hiểu biết để trong thân tâm vậy. Các thầy tỳ khưu này! Ví 
như đại hải là noi chứa đựng tất cả các vũng ao sông rạch đã chảy đến thế nào thì 
pháp niệm thân này mà thầy tỳ khưu nào đã hành theo thường rồi thì tất cả các 
pháp lành nào về sự hiểu biết ( vỉjjã ) cũng chảy vào thân tâm là noi chứa dựa các 
pháp lành của vị tỳ khưu ấy vậy. Các thầy tỳ khưu này! Pháp niệm thân mà thầy 
tỳ khưu nào không hay niệm tới thì Ma vưong sẽ chiếm được cái khoảng trống 8 
của tâm và vị tỳ khưu ấy sẽ làm miếng mồi cho Ma vưong vậy. Các thầy tỳ khưu 
này! Các thầy hiểu thế nào? Cũng như có một người kia lấy cục đá to thảy xuống 
vũng bùn, vậy cục đá có làm cho vũng bùn ấy lủng không? 

- Bạch Đức Thế Tôn, có. 

- Phải các thầy tỳ khưu này! Pháp niệm thân mà vị tỳ khưu nào không hay niệm 
tới thì Ma vương sẽ chiếm được khoảng trống trong tâm của vị tỳ khưu ấy và 
cũng là miếng mồi cho Ma vương vậy. Các thầy tỳ khưu này! Ví như có cái tĩn 
khô không có một chút nước nào cả, lúc ấy có người đem nước lại đổ vào trong 
tĩn ấy. Các thấy hiểu như thế nào? Người ấy có thể đổ nước vào tĩn không ấy 
được hay không? 

- Bạch Đức Thế Tôn, được. 

- Phải, các thầy tỳ khưu này! Pháp niệm thân mà thầy tỳ khưu nào không hay 
niệm tới thi Ma vương sẽ chiếm được khoảng trống trong tâm và sẽ là miếng mồi 
cho Ma vương ấy. Các thầy tỳ khưu này! Pháp niệm thân mà thầy tỳ khưu nào 
đã hằng niệm tới thì Ma vương tìm không được chồ trống của tâm và cũng không 
thể để làm mồi cho mình được vậy. Các thầy tỳ khưu, ví như có người đem cuồng 
chỉ tơ để trên tấm cửa bằng cây danh mộc các thấy hiểu thế nào, cuồng chỉ ấy có 
thể làm cho tấm cửa ấy có lằn được không? 

- Bạch Đức Thế Tôn, không. 

- Phải, các thấy tỳ khưu này! Pháp niệm thân mà thầy tỳ khưu nào đã niệm tưởng 
nhiều rồi thì Ma vương không thể thấy được khoảng trống của tâm và cũng không 
thể nào dùng để làm mồi cho mình được vậy. Các thầy tỳ khưu này! Ví như một 
cái tĩn nước đầy tràn tới miệng, bây giờ có người đem nước lại định đổ vào tĩn 
ấy các thấy hiểu thế nào? Người ấy có thể đổ thêm vào được chút nào không? 

- Bạch Đức Thế Tôn, không. 

- Phải, các thầy tỳ khưu này! Pháp niệm thân mà thầy nào đã hằng niệm tưởng 
nhiều rồi thì Ma vương cũng không thể kiếm tâm trống của thầy tỳ khưu ấy và 


Tâm trống là tâm không có niệm đề mục thiền định nào hoặc là minh sát tuệ. 




24 


Ma vương cũng không thể dùng làm mồi cho mình được vậy. Các thầy tỳ khưu 
này! Pháp niệm thân mà thầy tỳ khưu nào thường niệm tưởng nhiều rồi thì thầy 
tỳ khưu ấy muốn để tâm đặng suy xét cho thấy rõ một pháp nào mà phải cần dùng 
tới trí tuệ cao thượng để suy xét, nếu sự niệm tưởng đã đầy đủ rồi thì sẽ thấy rõ 
pháp ấy y theo ý muốn. Các thầy tỳ khưu! Ví như có một cái hồ vuông vức bờ 
đắp lên cao ở trong đầy tràn nước vừa cho con quạ đậu trên bờ cúi mỏ xuống 
uống được, lúc bấy giờ có người đủ sức mạnh muốn khai cái bờ ở phía nào để 
cho nước chảy ra, Các thầy hiểu thế nào? Nước trong hồ ấy có thể chảy ra được 
hay không? 

- Bạch Đức Thế Tôn, được. 

- Phải, các thầy tỳ khưu này! Pháp niệm thân mà thầy tỳ khưu nào hằng niệm 
tưởng thường thường nhiều rồi thì thầy tỳ khưu ấy muốn để tâm đặng suy xét cho 
thấu rõ một pháp nào phải cần dùng tới trí huệ, cao thượng nếu sự ghi nhớ đã có 
rồi thì sẽ thấu rõ được pháp ấy y theo ý muốn. Các thầy tỳ khưu này! Khi pháp 
niệm thân mà thầy tỳ khưu nào đã hành theo, niệm theo thật nhiều rồi thì sẽ được 
10 điều quả báu rõ rệt không sai vậy. 

Phạn ngữ: “aratiratisaho hoti na ca tam arati sahati uppannam aratim abhibhuyya 
viharati. Bhayabheravasaho hoti ca tam bhayabheravam sahoti uppannam 
bhayabheravam abhibhuyya viharati pe”. 1) Thầy tỳ khưu ấy đè nén được cái tâm 
buồn bực do nhờ có tâm vui vẻ, nhưng sự vui vẻ không thể đè nén nên tâm vị tỳ 
khưu ấy được. 2) Là người đè nén được tất cả sự sợ sệt. 3) Là người có tâm kiên 
nhẫn trong sự lạnh, sự nóng, sự đói, sự khát, muồi, mòng, gió, nắng, rắn nhỏ, rắn 
lớn và nhẫn nhục được những lời thấp thỏi đê hèn của kẻ khác, cũng nhẫn nại 
được những sự khổ não, những sự nóng nảy, bực bội, những điều không vừa ý 
đã phát khởi trong thân tâm. 4) Vị tỳ khưu ấy sẽ được rất dễ dàng trong bốn cõi 
thiền hữu sắc không sai giờ do nơi tâm cao thượng và được sự an vui trong kiếp 
hiện tại. 5) Vị tỳ khưu ấy sẽ được các pháp thần thông như một người hóa ra 
nhiều người, ngồi trên hư không như ngồi trên mặt đất, đi trên nước, lặn xuống 
dưới đất hoặc làm cho thân mình cao tới trời sắc giới cũng được. 6) Vị tỳ khưu 
ấy lại đắc nhĩ thông (thiên nhĩ minh) có thể nghe hai thứ tiếng người và Chư 
Thiên, dầu gần dầu xa, đều có thể nghe được hết. 7) Vị ấy lại được tha tâm thông 
biết rõ tâm của kẻ khác hoặc tham, sân, si, v.v... 8) Vị ấy có thể đắc được túc 
mạng minh là biết rõ tiền kiếp của mình từ một kiếp, hai kiếp cho tới 100 kiếp, 
1000 kiếp, muôn triệu kiếp, vô lượng, vô biên kiếp: biết rõ hình dáng thể nào tên 
họ chi, cách sanh hoạt thể nào, mỗi kiếp đều không sai chạy. 9) Vị ấy lại được 
nhãn thông (thiên nhãn minh) có thần nhãn thấy rõ sự sanh tử luân hồi của tất cả 
chúng sanh thấp hèn hoặc cao thượng, tốt hoặc xấu đều do nơi duyên nghiệp của 
mình đã tạo. 10) Vị ấy lại được trí huệ cao thượng mà đắc được hai pháp là huệ 
giải thoát (pannã vimutti) và định giải thoát ( cetovimutti ) mà hưởng sự yên vui 
trong bốn oai nghi của kiếp hiện tại. 



25 


Các thầy tỳ khưu này! Pháp niệm thân mà thấy tỳ khưu nào hằng niệm tưởng 
nhiều rồi thì sẽ được 10 điều quả báu đã kể trên không sai vậy. 

Het pháp niệm thân trược. 


D. Dhatu manasikara (niệm nguyên chất) 

Sự ghi nhớ theo tánh cách của bốn chất gọi là: “pháp niệm về bốn nguyên 
chất” ( catudhãtuvavatthama kammatthãna) . Bốn nguyên chất ấy là: chất đất 
(pathavĩdhãtu ), chất nước ( ãpodhãtu ), chất lửa ( tẹịodhãtu ), chất gió ( vãyodhãtu ). 

Bốn chất này giải rộng ra thì có tới 42 thứ: chất đất có 20 thể, chất nước có 12 
thể, chất lửa có 4 thể, chất gió có 6 thể cộng chung 4 chất thành ra 42 thể. 42 thể 
trong 4 chất ấy là thế nào? Đất có 20 thể ấy là kể từ tóc tói óc (coi về chỗ niệm 
32 thể trược); nước có 12 thể là kể từ mật cho tới nước tiểu; lửa có 4 chất ấy là: 
lửa làm cho châu thân ấm áp ( santappati ), lửa làm cho châu thân thể khô khan 
già yếu (ịariyati), lửa làm cho thân thể nóng nảy bực bội (paridayhati), lửa làm 
cho tiêu hóa vật thực ( sammãparỉnãmỉgacchati ); gió có 6 chất ấy là: gió từ dưới 
quạt lên trên ( uddahãngamã vãtã), gió quạt từ trên xuống dưới ( adhogamã vã tã), 
gió quạt ở ngoài ruột ( kucchỉsayã vãtã), gió quạt ở trong ruột ( kotthãsayã vãtã), 
gió quạt cùng khắp trong châu thân ( angãmangãmisãrỉno vãtã), gió ra vô theo 
hoi thở ( assãsapassãsã ). 

Tánh cách của 4 chất ấy ra thế nào? Chất đất có tính chất thô siển, cứng cát; chất 
nước có tánh cách lỏng để làm cho các thể khác nhau; chất lửa có tánh cách nóng 
để làm ấm áp trong châu thân; chất gió có tánh cách hoạt động để quạt trong châu 
thân. 

Pháp niệm nguyên chất có 2 cách tùy theo hành giả có trí huệ và hành giả ít trí 
huệ. Neu hành giả có nhiều trí huệ thì gồm thâu sự ghi nhớ lại mà suy xét trong 
châu thân như vầy: trong thân ta đây vật nào có tánh cách thô siển, cứng cát gọi 
là: chất đất. Vật nào có tánh cách lỏng để nối liền cho châu thân chất ấy gọi là: 
nước. Vật nào có tánh cách nóng để làm cho ấm áp châu thân, chất ấy gọi là: lửa. 
Vật nào có tánh cách hoạt động dùng để quạt cho thân thể chất ấy gọi là: gió. 
Hành giả niệm luôn luôn như thế cho đến khi tâm thấy rõ thân này chỉ là noi hợp 
lại của 4 chất, chó chẳng phải là thú, cũng chẳng phải là ta: khi hành giả ráng 
tinh tấn niệm luôn luôn như thế thì tâm sẽ lần lần yên trụ vào cảnh giới cận định 
(upacãrasamãdhí) mà thôi, chớ không thể nào nhập định được, vì pháp tham 
thiền này chỉ lấy tánh chất mà làm noi căn cứ. Còn nếu hành giả ít trí huệ thì phải 
học cho rộng trong bốn chất theo 42 thể noi một vị achar (thiền sư) rồi bắt đầu 
niệm 4 cách như sau đây: 

- Sasambhãrasãnkhepato : niệm gộp chung lại theo các thể trong châu thân. 

Giải rằng: khi hành giả niệm gộp chung lại ấy là ghi nhớ theo thể nào cứng 



26 


cứng có 20 gọi là đất, thể nào lỏng có 12 thứ trong châu thân gọi là nước, 
thể nào nóng có 4 thứ ấy gọi là lửa, thể nào về hoi có tánh cách hoạt động 
có 6 thể gọi là gió. 

- Sasambhãravibhattitv. niệm sự rời ra của các thể trong châu thân. Giải 
rằng: niệm sự rời ra của các thể cũng như cách niệm ở trong 32 thể trược 
vậy, nhưng chỉ có khác nhau là lúc niệm 32 thể thì cho là ghê gớm, còn 
trong sự niệm nguyên chất là: chủ tâm ghi nhớ cho thấy rõ nó chỉ là nguyên 
chất mà thôi lại khác nhau là pháp kia chỉ niệm có 32 thể còn pháp niệm 
nguyên chất này có tới 42 thể. 

- Salakkhana sankhepato : niệm gộp chung lại về tánh cách của các thể trong 
châu thân. Giải rằng: Sự niệm gộp chung lại theo tánh cách ấy cũng giống 
như trên số một, nhưng chỉ có khác nhau là ở số một thì chủ tâm cho là 
chất cứng, lỏng, nóng và hoạt động, còn ở số 3 đây thì chủ tâm cho là 
nguyên chất mà có tánh cách cứng ấy là đất, chất có tánh cách lỏng ấy cho 
là nước, chất là tánh cách nóng cho là lửa, chất có tánh cách hoạt động ấy 
là gió . 

- Salakkhana vibhattito: niệm sự chia rẽ theo tánh cách của mỗi thể. Giải 
rằng: niệm sự chia rẽ theo tánh cách của mỗi thể ấy là chủ tâm theo tánh 
cách cứng và lỏng ấy dùng để làm cho liên lạc trong châu thân; tánh cách 
mà nóng để làm cho ấm áp trong châu thân; tánh cách mà hoạt động ấy để 
quạt cho tất cả 32 thể nghĩa là chủ tâm trong mồi thể đều thấy có đủ 4 chất: 
đất, nước, lửa, gió hết thảy cả 32 thể cũng đều có 4 chất in nhau, nghĩa là 
lấy mồi thể rồi cũng chia ra cho thấy đều có 4 chất hết thảy. 

Khi hành giả đã niệm theo 4 cách đã giải trên thì tâm lần lần yên trụ vào cảnh 
giới gần nhập định như nếu đã niệm đủ 4 cách đã giải trên mà tâm chưa được yên 
trụ thì phải học thêm cách chủ tâm theo 13 thể khác nữa. 

Mười ba thế ấy là thế nào: 13 thế ấy là: 

1. Vacanatthato : phải chủ tâm theo cách nói. Giải rằng: bốn chất có sự khác nhau 
như vầy, tánh cách dày hay đặc gọi là đất, ướt ướt gọi là nước, ấm ấm gọi là lửa, 
nhẹ nhàng hoạt động gọi là gió. Pháp nào gìn giữ trong châu thân có tám cách để 
tạo ra cái khổ hoặc là noi để cho các sự thống khổ ấy chảy vào (hoặc đưa đến các 
sự khổ mà không thế nào lường được) cái tánh cách của pháp ấy gọi là nguyên 
chất. 

2. Kaỉãpato: phải chủ tâm về sự gộp chung lại. Giải rằng: Tất cả các thể mà 
thường kêu là: lông, tóc đó đều là tiếng gọi chung lại của 8 thể (chất); 8 thể ấy là 
màu, mùi, vị, chất bổ và đất, nước, lửa, gió. Nhưng các thể trong pháp niệm đây 
thì đều là tiếng gọi gộp chung lại của 10 pháp là: 8 thể ở trên và sự sống 1, giống 
cái hoặc giống đực 1 thì đủ cả 10 pháp gộp lại nhưng mà người thường gọi cho 



27 


là đất nước ấy là 2 chất ấy nhiều hơn các chất kia vậy thôi chớ thật sự trong một 
thể đều có đủ cả 10 chất hết thảy. 

3 . Cunnato : phải chủ tâm về bụi mạc. Giải rằng: chất đất trong thân ta đây nếu 
đem đi cán nhỏ ra như bụi, mạc hoặc như vi trần thì chỉ được độ lối 1 yến rưỡi 
(tiếng Phạn gọi là donaỷ. Chất nước thì độ lối gần 8 cân để gìn giữ chất đất 
không cho rời ra. Chất lửa gìn giữ không cho hôi thúi. Chất gió hoạt động làm 
cho các chất ấy dính với nhau. Ba chất: nước, lửa, gió, ở trong chất đất giúp sức 
gìn giữ với nhau không cho chảy đi, rã đi và làm cho châu thân không mục không 
thúi được, phải chủ tâm về bụi mạc, như thế ấy. 

4 . Lakkhanãdito : phải chủ tâm về tánh cách của chất. Giải rằng: chất đất có tánh 
cách cứng và đặc có phận sự để chịu lấy các chất kia, có quả là để nâng đỡ, lãnh 
chở lấy các chất kia. Chất nước có tánh cách chảy đi, có phận sự làm cho các 
chất kia được nhiều thêm cái quả là để nâng đỡ, chở lấy các chất kia. Chất lửa có 
tánh cách nóng, có phận sự làm cho châu thân được ấm áp, có quả là làm cho các 
chất kia được mềm mại. Chất gió có tánh cách được nhẹ nhàng hoạt động, có 
phận sự để quạt các chất kia, có cái quả là để dắt dẫn các chất kia đi cho đều phải 
chủ tâm và tánh cách của nó như thế ấy. 

5. Samutthanato : phải chủ tâm nơi phát sanh lên. Giải rằng: Trong 42 thể nhứt là 
tóc mà do nhờ hơi thở ra vô ấy. Chỉ có 4 thể là: vật thực mới, phẩn, mủ, nước 
tiểu thì do nơi thời lúc mà phát sanh; còn 4 thể khác như nước mắt, mồ hôi, nước 
miếng, nước mũi, khi thì do thời lúc mà phát sanh, khi thì do nơi tâm mà phát 
sanh. Chất lửa để đốt tiêu vật thực ăn vào ấy thì do nhờ sự hành động mà phát 
sanh lên; chất gió thở ra vô mà phát sanh thì do nơi tâm; còn lại 32 thể ngoài, 
những thể đã kể trên thì do nơi thời lúc tâm cảm, sự hành động và vật thực mà 
phát sanh. Phải chủ tâm do nơi sự phát sanh như thế ấy. 

6. Nãnattekattato : phải chủ tâm về sự khác nhau và giống nhau. Giải rằng: Tất 
cả các chất ấy có tánh cách phận sự và quả khác nhau thiệt, nhưng cũng chỉ gọi 
là “sắc pháp” in nhau hết thảy, vì các chất ấy không qua khỏi sự hư hoại. Lại 
cũng gọi là: “tứ đại” in nhau, vì các chất ấy thấy rõ rệt. Cũng gọi là “nguyên chất” 
in nhau bởi vì không thoát khỏi tánh cách của mình và tạo ra những đều thống 
khổ hoặc là nói đã cho sự khổ não đưa vào mà không thể nào lường được. Lại 
cũng gọi là: “pháp” in nhau vì không thể nào qua khỏi tánh cách của mình là: “vô 
thường” vì phải mất đi, hư đi, mục đi, hết thảy; đều gọi là “khổ não” in nhau vì 
hằng làm cho phát sanh không biết bao nhiêu những điều ghê sợ; đều gọi là “vô 
ngã” vì không có ta, có lỏi và không có ai làm chủ được. Phải chủ tâm về sự khác 
nhau và giống nhau như thế ấy. 


9 4 nắm vô 1 kuduva; 4 kuduva vô 1 cân (nali); 16 nali vô 1 yến (dona). 




28 


7. Vinibbhogãvinibbhogato: phải chủ tâm về sự rời nhau và không rời nhau. Giải 
rằng: Bốn chất khi phát sanh lên cũng một luợt với nhau, khi hành vì cũng một 
luợt cùng nhau không hề rời xa nhau trong lúc gộp chung lại ấy, nhung vậy mà 
cũng có lúc phải rời ra do noi mỗi tánh cách của mình. Phải chủ tâm về sự rời 
nhau và hiệp nhau nhu thế ấy. 

8. Sabhãga visabhãgato'. phải chủ tâm về sự bằng nhau và không bằng nhau. Giải 
rằng: Trong 4 chất: 2 chất đất nuớc thì có phần bằng nhau vì 2 chất đều có sự 
nặng in nhau; còn 2 chất lửa, gió thì có phần bằng nhau vì đều có tánh nhẹ nhàng 
in nhau; nhung mà 2 chất truớc (đất và nuớc) đều là chất nặng, còn 2 chất sau 
(lửa và gió) đều là chất nhẹ khác nhau nhu thế ấy. 

9. Ajjhãttỉkabahiravỉsesato: phải chủ tâm về sự khác nhau của chất ở trong và 
chất ở ngoài. Giải rằng: Chất ở trong là nuong ngụ của 6 cái thức 10 nhứt là nhãn 
thức và 2 sự cử động: là sự cử động của thân và sự cử động của khẩu là noi nuong 
của 2 giống là giống đực và giống cái, lại cũng có cả 4 oai nghi và cũng có 4 sự 
phát sanh (coi số 5) in nhau hết thảy. Còn chất ở ngoài thì không phải vậy vì 
không có thức và cũng không có cái, đực chi. Phải chủ tâm về sự khác nhau của 
chất ở trong và ở ngoài nhu thế ấy. 

10. Sangahato : phải chủ tâm về sự tính chung nhau. Giải rằng: Chất đất nào mà 
do noi sự hành động mà phát sanh lên thì chất đất ấy tính chung vô với nuớc, lửa, 
gió nào mà cũng do sự hành động phát sanh lên vậy. Vì có sự phát sanh in nhau 
còn chất đất nào mà phát sanh do noi tâm thì tính chung lại với chất nuớc lửa gió 
mà phát sanh ra cũng do noi tâm ấy bởi vì do noi một chồ mà phát sanh in nhau. 

11. Paccayato : phải chủ tâm về sự nuong nhau. Giải rằng: Chất đất thì nhò có 
chất nuớc bảo bọc chất lửa tiếp gìn giữ, chất gió tiếp quạt cho; nghĩa là chất đất 
nuong nhờ với 3 chất kia mới ở đuợc. Còn chất nuớc lửa, gió thì ở trong chất đất 
tiếp bảo bọc gìn giữ hoạt động là nhân làm dính liền, ấm áp và hoạt động cho các 
chất kia. 

12. Asamannãhãrato'. phải chủ tâm về sự không biết nhau. Giải rằng: Chất đất 
không biết rằng: ta là chất đất là noi đã cho 3 chất kia là nuớc, lửa, gió nuong 
nhờ, mà 3 chất kia cũng không biết rằng, chất đất là chồ nuong nhờ của ta. Phải 
chủ tâm về sự không biết nhau nhu thế. 

13. Paccayavibhãgato: phải chủ tâm về sự rời ra của sự phát sanh ấy. Giải rằng: 
Sự nuong nhò các chất có 4 là: nghiệp, tâm, vật thực và thời tiết * 11 chỉ có cái 
nghiệp không là nguyên nhân cho chất nào mà phát sanh lên do noi nghiệp. Chỉ 
có cái tâm là nguyên nhân cho chất nào phát sanh lên do noi tâm. Nghiệp, tâm, 

10 6 thức ấy: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. 

11 Nghiệp đây là chỉ về nghiệp lành, nghiệp dữ làm cho các sắc phát sanh lên, tâm thì chủ yếu về tâm nào 
làm cho sắc phát sanh lên được, vật thực là chỉ về vật thực ở trong làm cho sắc phát sanh, thời tiết chỉ là 
chủ yếu về sự lạnh, nóng. 




29 


vật thực, thời tiết là nguyên nhân cho chất nào phát sanh lên do noi nghiệp, tâm, 
vật thực, thời tiết ấy. Phải chủ tâm về sự rời của nguyên nhân đã phát sanh lên 
nhu thế ấy. 

Khi hành giả ráng chủ tâm theo 13 thể đã giải trên thì 4 chất sẽ rõ rệt lên và tâm 
hành giả cũng yên trụ vào cảnh giới cận định. 

Pháp niệm thân về “nguyên chất” này chỉ có thắng lực đem tâm hành giả vào 
cảnh giới gần nhập định mà thôi, nhung có rất nhiều quả báo cao thuợng nhu đã 
giải ở chồ niệm 32 thể và cũng không cố chấp nguời, chấp thú, cho là trai hay 
gái chi chi... khi có nguời hoặc thú tới thì chỉ thấy rõ ràng là noi họp lại của đất, 
nuớc, lửa, gió vậy. Lại đuợc pháp cao thuợng là “không có ngã chấp” ( anattã 
sannã) vì thấy thân này là noi họp lại của đất, nuớc, lửa, gió vậy thôi. 

Pháp niệm về Nguyên chất giải tóm tắt tới đây cũng vừa dứt. 

- CHƯNG- 


Bác Ái Kinh 

Kinh này Đức Phật dạy tụng đê ngăn ngừa những sự rủi ro tai hại. 

1. Người trí biết rõ những sự hữu ích nên hành theo phận nào mà các bậc thánh nhân 
đã giác ngộ theo tư cách của các pháp yên lặng là Niết-bàn. Người ấy là bậc dũng 
cảm, có thân, khẩu, ý chân chánh, dễ dạy, tánh nết mềm mỏng không ngã mạng 
thái quá. 

2. Là người tri túc dể duôi, ít bận việc và thân tâm nhẹ nhàng, có lục căn thanh tịnh, 
có trí tuệ, không cẩu thả, không quyến luyến theo kẻ thế. 

3. Các bậc trí tuệ hằng chê trách những kẻ khác tạo những nghiệp ác nào dầu là nhỏ 
nhen chút ít, thì người có trí không nên hành theo những nghiệp ấy. Nên rải lòng 
bác ái đến tất cả chúng sanh như vầy: cầu xin cho tất cả chúng sanh hằng được 
sự an vui, yên ổn. 

4. Tất cả chúng sanh không có hạn định, dầu là chúng sanh có sự kinh hãi, là còn 
lòng tham muốn hoặc các bậc hiền triết đã dứt lòng tham muốn. Chúng sanh nào 
có thân hình dài hoặc vắn, trung hoặc lớn, gầy hoặc béo. 

5. Chúng sanh mà ta thấy hoặc không thấy được, ngụ nơi xa hoặc gần, đã sanh ra rồi 
hoặc đang tìm nơi thoát sanh: cầu xin cho chúng ấy hằng được sự an vui. 

6. Chúng sanh không nên hăm dọa và tàn sát nhau, không nên khinh dể kẻ khác, dầu 
là nhỏ nhen chút ít, không nên làm khó lẫn nhau vì sự nóng giận bất bình là sự 
bực tức trong tâm. 

7. Người mẹ dám liều sanh mạng để bảo dưỡng con mình là con một thế nào thì 
người nên rải lòng bác ái vô lượng vô biên đến tất cả chúng sanh cũng như thế 
ấy. 



30 


8. Người nên rải lòng bác ái vô lượng vô biên là không bực tức, không thù oán, 
không kẻ nghịch tới tất cả chúng sanh trên thế giới là rải phía trên, phía dưới, bên 
ngang và khoảng giữa. 

9. Người ấy dầu lúc đi, dửng, nằm, ngồi, không có ngủ mê lúc nào thì nên niệm lòng 
bác ái đến lúc ấy. Các bậc trí tuệ gọi những tư cách ấy là phẩm hạnh trong Phật 
pháp. 

10. Người có tâm bác ái không tà kiến có giới hạnh được đắc Tu-đà-huờn, là người 
đã dứt bỏ sự vui thích theo ngũ trần và không còn thọ sanh vào thai bào nữa. 


Karamya metta sutta - Bác ái kinh 

1. Karanĩya nCattha-kusalena 

Yarn tam santarn padam 

abhisamecca 

Sakko ujũ ca suhujũ ca 

Suvaco c’assa mudu anatimãnĩ. 

2. Santussako ca subharo ca 
Appakicco ca sallahukavutti 
SanCindriyo ca nipako ca 
Appagabbho kulesu ananugiddho. 

3. Na ca khuddam samãcara kinci 
Yena vinnũ pare upavadeyyum 
Sukhino vã khemino hontu 
Sabbe sattã bhavantu sukhitattã. 

4. Ye keci pãnabhũCatthi 
Tasã vã thãvarã va anavasesã 
Dĩghã vã ye mahantã vã 
Majjimã rassakã anukathũlã. 

5. Ditthã vã ye va additthã 
Ye ca dũre vasanti avidũre 
Bhũtã vã sambhavesĩ vã 
Sabba sattã bhavantu sukhitattã. 

6. Na paro param nikubbetha 


N’ãtimannetha katthaci nam kinci 
Byãrosanã patighasaiĩnã 
Nannamannassa 
dukkhamiccheyya. 

7. Mãtã yathã niyam puttam 
Ãyusã ekaputtamanurakkhe 
EvanCpi sabba bhũtesu 
Mãnasam bhãvaye aparimãnam. 

8. Mettanca sabba lokasmim 
Mãnasam bhãvaye aparimãnam 
Uddham adho ca tiriyanca 
Asambãdham averam asapattam. 

9. Titthancaram nisinno vã 

Sayãno vã yãva’tassa 
vigatamiddho 
Etam satim adhittheyya 
Brahmametam vihãram idhamãhu. 

10. Ditthinca anupagamma 
Sĩlavã dassanena sampanno 
Kãmesu vineyya gedham 

Na hi jãtu gabbhaseyyam 
punaretĩ’ti. 


Dứt tác phãm 7. Niệm thân 



